ĐÔI LỜI 
PHẬT DẠY 


ĐỒ ĐÌNH ĐÔNG tuyền dịch 





ĐÔI LỜI PHẬT DẠY Ễ 


ID 





ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 3 


Tôi sẽ dạy các ông thế nào là Tắt Cả. Hãy lắng nghe 
kỹ. Thế nào là Tất Cả? Ấy là mắt và đối tượng có thể thấy 
được, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, 
tâm và ý. Đáy là Tắt Cả. 

Nếu có người nói, “Cái Tắt Cả ấy không đu. lôi sẽ 
công bố một cái Tất Cả khác, ” có thể làm được điều này 
chăng? Có thể người nói tin mình có khả năng làm được, 
nhưng y không thể đưa ra một cái Tất Cả nào khác. 


Kinh Tương Ưng Bộ 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 4 


MỤC LỤC 


Lời người dịch Š 
Tựa của Anne Bancroft 7 
Đôi Lời Phật Dạy 9 


Thư Mục 142 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 5 
Lời Người Dịch 


Đức Phật có lần đã nói đại ý như vầy: Những gì tôi biết như lá 
trong rừng, những gì tôi nói với các ông như lá trong năm tay... 


Với mục đích giới thiệu với những độc giả sơ cơ mới bắt đầu 
học Phật và có ít thời giờ vì bận rộn sinh kế, những lời Phật dạy 
chứa trong tập sách nhỏ thuộc loại bỏ túi này chỉ là một vài chiếc 
lá từ trong nắm tay ấy. Tức là những lời dạy của Phật trích từ các 
kinh Nam tạng thuộc văn hệ Pali, chủ yêu là các kinh Nikaya như 
Trường Bộ, Trung Bộ, Tiểu bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, 
v.v... và từ các kinh Bắc tạng thuộc văn hệ Sanskrit như Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa, Kim Cương, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Lăng 
Già, Pháp Hoa, v.v...Thỉnh thoảng độc giả cũng sẽ thấy một vài 
lời dạy được trích từ Luật tạng hay Luận tạng. 

Những lời Phật dạy ở đây đều ngắn gọn, hàm súc dựa trên các 
bản dịch tiếng Anh đã được những người đi trước biên tập và hiệu 
đính như Anne Bancroft tuyển chọn trong cuốn The Pocket 
Buddha Reader do nhà Shambhala Publications, Inc. xuất bản 
năm 2001 tại Hoa Kỳ, và Jack Kornfield trong cuốn 7e 
Teachings oƒ the Buddha [chỉ dịch phần lời của Phật] cũng do nhà 
Shambhala Publications, Inc. xuất bản năm 1993 tại Hoa Kỳ. Và 
trong bản tiếng Việt này, những lời dạy của đức Phật ấy cũng đã 
được người dịch lọc lại một lần nữa và thêm vào một ít do mình 
sưu tập. 

Vì là sách bỏ túi để tiện mang theo bên mình nên hầu hết 
những lời Phật dạy ở đây chỉ là những đoạn ngắn, những đối thoại 
ngăn hay những mẫu chuyện ngăn và không có nhan đề hay chú 
thích. Nhưng ở cuối môi lời dạy đều có ghi xuất xứ kinh nguyên 
gốc đề độc giả nào muốn truy nguyên và so sánh, và ở cuối sách 
có phần thư mục tham khảo. Tuy nhiên, trong phần thư mục tham 
khảo có những bản dịch tiếng Anh của một số kinh mà Anne 
Bankcroft và Jack Kornfield đã dùng khi biên tập và hiệu đính thì 
người dịch không có nên đã thay bằng những bản dịch tiếng Anh 
khác của cùng những kinh gốc ấy mà mình có. Trong trường hợp 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 6 


có thê được, người có ghi lại tên của dịch giả bản tiếng Anh — để 
trong dấu ngoặc ( ) — của kinh đó. 

Mỗi lời dạy của Phật trong tập sách này tự nó đầy đủ ý nghĩa 
nên không cân phải phân chia thành phạm trù, cũng không sắp 
xếp theo một trật tự hay hệ thống nào, vì như đức Phật đã nói là 
chân lý thì không thê chia cắt từng mảnh và lắp ghép thành hệ 
thống đề giảng dạy được. Vậy độc giả có thể bắt đầu đọc ở bất cứ 
lời dạy nào trong sách, không cần theo thứ tự. Hy vọng độc giả có 
thê tìm thấy chính mình trong những lời dạy của đức Phật và theo 
ánh sáng soi đường đó tu tập để tiếp tục phát triển đến giác ngộ 
viên mãn và giải thoát trọn vẹn cho chính mình và có thể giúp 
người khác. 

Cuối cùng, người dịch dùng cách trực dịch với dụng ngữ phổ 
thông, không trau chuốt câu văn, hy vọng có thê chuyển được 
nghĩa của lời Phật dạy theo khả năng hiểu của mình. Dù đã cố 
găng nhiều, nhưng chắc vẫn còn sai sót, xin các bậc cao minh 
rộng lượng chỉ bảo cho. Xin đa tạ. 


Frederick, Wesak, 20 16 
Đỗ Đình Đồng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 7 
Tựa của Anne Bancroft 


Tập sách này trình bày những lời dạy của đức Phật như đã 
được những người theo Ngài ghi lại. Trong suốt cuộc đời du hành 
trong các làng mạc và tỉnh thành ở bắc Án Độ, đức Phật (563-483 
trước C.N.) đã ban cho nhiều bài thuyết pháp và nhiều lời khuyên 
nhủ không những cho các tăng ni mà còn cho cả vua chúa, dân 
làng, những người ngoài lề xã hội và trộm cắp, vì Ngài không 
thừa nhận bắt cứ biên giới đẳng cấp nào. 

Bút pháp của những bài thuyết pháp này, cho đến khi chúng 
được viết thành văn khoảng ba thế kỷ sau, có tính cách lặp đi lặp 
lại và thường được chia thành phạm trù theo con số, vì đó là cách 
những lời dạy ấy đã được ghi nhớ thuộc lòng vào thời gian mà sự 
viết thành văn rất hiếm hoi và vật liệu đắc đỏ. Những người tin 
theo Ngài muốn nhớ bài thuyết giảng từng chữ một, và phần lớn 
các tài liệu đã được bảo tồn theo cách này. Sau khi đức Phật diệt 
độ, phong trào chia thành hai trường phái chính, Thượng tọa bộ 
(Theravada) và Đại chúng bộ (Mahayana). Thượng tọa bộ lấy 
tiếng Pali, một cổ ngữ Ấn độ, tường thuật những lời dạy của đức 
Phật, trong khi Đại chúng bộ diễn đạt những lời của Ngài bằng 
tiếng Sanskrit (Phạn ngữ), cũng là cổ ngữ và có tính chất kinh 
điển. Khi Phật giáo lan truyền đến các nước khác, như Triều tiên, 
Trung hoa, và Tây tạng, thì các bản văn Pali và Sanskrit được 
dịch sang tiếng bản xứ của họ. Điều này tỏ ra rất may mắn, nhất là 
với các bản văn Sanskrit, vì nó đã bảo vệ những bài thuyết giảng 
ấy khỏi bị những kẻ xâm lăng sau này hủy diệt. Các bản văn Pali 
sống còn một cách dễ dàng nhờ vua Asoka (A-dục, thế kỷ thứ 3 
trước C.N.) của Ân Độ, một người Phật giáo nhiệt thành, đã cho 
viết thành tài liệu cũng như khắc lên đá trên khắp đất nước. 

Vào cuối thế kỷ thứ 19, các bản văn Pali đã được dịch sang các 
ngôn ngữ châu Âu, và các dịch giả - đáng chú ý là hội Pali Text 
Society — đã theo rất sát với nguyên ngữ. Sau đó không lâu, các 
bản văn Sanskrit cũng bắt đầu được dịch sang tiếng Anh và dịch 
giả chủ yếu là Giáo sư Edward Conze. 

Riêng các bản văn Pali vẫn còn khá khó thâm nhập bởi vì các 
dịch giả cuối thời Nữ hoàng Victoria không những chỉ giữ bút 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 8 


pháp lặp đi lặp lại mà còn dùng những từ ngữ thuộc thời ấy mà 
ngày nay chúng trở thành tối nghĩa. Song, chính đức Phật, bậc 
thầy và triết gia sáng ngời không bao giờ cho mình là gì khác hơn 
là một con người, chiếu sáng khắp cả, và có những tâm giao thâm 
thiết của một tâm hồn kỳ diệu - trí tuệ và tĩnh lặng, song đầy năng 
lực và khôi hài; bi dũng, song thực tiễn và lành mạnh thâm thúy. 

Thông điệp chính của đức Phật là mỗi một người trong chúng 
ta có thể tìm được sự giải thoát khỏi nô lệ mê hoặc ràng buộc 
chúng ta với dục vọng và thèm khát. Với phép quán chiếu, chúng 
ta có thể quán sát cuộc sống như thế nào. Với tỉnh giác, chúng ta 
có thê hiểu đúng cách sống và tìm được sự trong sáng bên trong 
bối rối và thất vọng. Khi chúng ta thấy được sự tương liên của tất 
cả cuộc tồn sinh, chúng có thê giải thoát mình ra khỏi sự yêu mến 
cái ta và những hạn hẹp của nó. Một khi cái ta mất đi năng lực 
của nó, người ta kinh nghiệm một ý thức mới phi thời gian và vô 
điều kiện. Đây là niết-bàn, không bao giờ xa lìa thế gian mà chỉ 
hiểu rõ được khi không còn bám vào thế gian nữa. Câu chuyện về 
sự tỉnh giác của đức Phật đối với các chân lý này tạo thành đoạn 
đầu của tập sách. 

Những đoạn trích dịch trong tập sách này đã được hiệu đính 
cần thận theo sát tối đa bản văn, đồng thời sử dụng những từ ngữ 
hiện đại thích hợp thay cho những từ ngữ đã lỗi thời. Theo cách 
này, đức Phật có thể nói với chúng ta như Ngài đã nói với cư dân 
của miền bắc Ấn Độ hai ngàn năm trăm năm qua. Độc giả sẽ 
khám phá thấy răng tình trạng mà đức Phật đã trải qua trong nhiều 
cuộc gặp gỡ của Ngài với dân chúng trong bản chất cũng giống 
như tình trạng mà chính chúng ta gặp ngày nay. Lời khuyên nhủ 
của Ngài cho những người theo Ngài thì rõ ràng và cần thiết đối 
với thê giới của chúng ta như nó đã như thế đối với thế giới của 
những người thời đó. 


Anne Bancroft 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 9 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 10 


Khi còn là một thanh niên, lúc đầu đời, tôi nhìn thiên nhiên 
và thấy tất cả mọi vật đều phải chịu suy đồi và chết, và như thế 
phải buồn khổ. Tôi nghĩ rằng chính tôi cũng có bản tánh như thế. 
Tôi cũng giống như tất cả mọi tạo vật. Tôi cũng phải chịu bệnh 
tật, suy đồi, chết, và buồn khổ. Nhưng sẽ thế nào nếu tôi tìm một 
cái gì đó nằm bên dưới toàn bộ cuộc tồn sinh, tìm sự an toàn vô 
song là niết-bàn, sự giải thoát hoàn toàn của cảnh giới vô vi? 

Vì thế, trong cơn vùng lên vì độc lập của mình, tôi đã đi ngược 
lại những ước mong của cha tôi, đã cạo bỏ mái tóc đen dày, mặc 
chiếc áo màu vàng nghệ, và rời bỏ ngôi nhà của cha tôi để sống 
cuộc sông không nhà. Tôi đã lang thang một thời gian đài, tìm 
kiếm cái tốt, tìm một cảnh giới bình an vô song. 

Cuối cùng, tôi đến một khu rừng cây nhỏ kế bên một dòng 
sông nước trong và ngồi dưới gốc một cây lớn, chắc chắn rằng 
đây đúng là nơi để chứng ngộ. 

Tất cả mọi tình cảnh thế gian đi vào tâm tôi, hết cái này đến 
cái khác, và khi đến chúng đều được thấu suốt và để xuống. Bằng 
cách này, cuối cùng, tri thức và minh kiến đã xuất hiện, và tôi biết 
rằng đây là cái bất biến, là cái vô vi. Đây là giải thoát. 

Thực tại đến với tôi thì thâm sâu và khó thấy hay khó hiểu bởi 
vì nó ở bên kia lãnh vực suy nghĩ. Nó tuyệt vời và vô song nhưng 
vi tế và chỉ những người hiến dâng mới tìm thấy. 

Đa số người ta không thấy thực tại này, vì họ bị ràng buộc với 
những gì họ bám giữ, với khoái lạc và thích thú. Vì tất cả thế gian 
bị ràng buộc vào những sự vật vật chất, rất khó cho họ lãnh hội 
mọi sự vật phát sinh như thế nào với nhân và duyên. Việc khó cho 
họ là thấy được ý nghĩa của sự kiện mọi sự vật, kế cả chính mình, 
tùy thuộc vào mọi sự vật khác và không có sự tự hữu thường 
hằng. 

Tôi nghĩ nếu tôi cố dạy chân lý này, thực tại này, sẽ không ai 
hiểu tôi cả. Tôi sẽ phí sức lao động và bị phiền phức vô ích. 

Nhưng rồi một minh kiến đã đến cho tôi biết rằng tôi nên dạy 
chân lý này, vì nó cũng là niềm hạnh phúc. Có những người cái 
thấy của họ chỉ bị che mờ chút ít, và họ đang khổ vì không nghe 
được thực tại này. Họ trở thành người biết chân lý ấy. 

Tôi tiến hành dạy theo cách này: 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 11 


Cửa vào cõi bất tử 
Mở ra cho người sẵn sàng. 
Người có tai nghe, hãy từ bỏ 
Những tình cảnh trói buộc, 
và hãy vào đi. 
Kinh Trung Bộ 


Này các tỳ kheo, thế nào là vô minh? 
Không biết khổ, 
Không biết nguồn gốc của khổ, 
Không biết sự diệt khổ, 
Không biết con đường dẫn đến sự diệt khổ. 
Đây gọi là vô minh. 
Kinh Tương Ung Bộ 


Trong tất cả mọi phần, cả phần nhỏ và vô cùng, 
Người ấy đã siêu việt lịch sử của đời mình. 
Điểm tĩnh, y phá vỡ từng mảnh, 
Toản bộ cái tạo ra ngã, như cái vỏ áo giáp. 
Kinh Trường Bộ 


Đại dương hùng mạnh chỉ có một vị, vị của muôi. Cũng vậy, 
chân đạo chỉ có một vị, vị của giải thoát. 
Kinh Trung Bộ 


Tu-bồ-đề, ông có tin rằng nhờ tôi chúng sinh được dẫn đến 
giải thoát? Chớ bao giờ như nghĩ vậy, Tu-bồ-đề. Vì sao? Bởi vì 
không một chúng sinh riêng rẽ nào đi đến giải thoát. Nếu tôi nghĩ 
là có, tôi sẽ bị kẹt trong ý niệm về ta hay về người hay về thọ 
mạng. 

Tu-bồ-đề, cái tôi gọi là ngã thì chủ yếu không phải là cái ngã 
theo cách người thường nghĩ về nó. Nhưng tôi cũng không nghĩ ai 
là người thường cả. Tuy nhiên, khi biết tự tánh, tôi có thể dùng 
cái danh — người thường. 

Kinh Kim Cương 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 12 


Hãy khắc phục những điều không chắc chắn của mình và tự 
giải thoát mình khỏi phiền não. Nếu ông vui thích trong cuộc tồn 
sinh, ông sẽ trở thành người hướng đạo cho những ai cần đến, vén 
mở con đường cho nhiều người. 

Táp Kinh 


Phật đang thiền định trên bờ sông. Một người bả-la-môn đang 
thực hiện một nghĩ lễ sùng bái gân đó, có một cái bánh không 
dùng đến và muốn cúng dường. Ông ta đi đến chỗ Phật nhưng khi 
nhìn thấy đầu của Phật đã cạo sạch tóc — một dấu hiệu không chỉ 
ai cả — ông ta liền cất cái bánh đi. 

“Ngài thuộc giai cấp nào?” ông ta hỏi. 

“Tôi không phải là bà-la-môn, hoàng tử, nông dân, hay bất cứ 
giai cấp nào khác. Tôi là người hiểu sự tồn sinh xuất hiện như thế 
nào. Câu hỏi về giai cấp của ông chẳng liên quan gì cả.” 

“Dường như ngài là một người trí tuệ và vì vậy tôi muốn cúng 
dường ngài cái bánh này. Tôi thích cúng dường, vì tôi cảm thấy 
điều ấy sẽ đem lại công đức cho tôi. Ngài có thể nói cho tôi biết 
cái gì khiến cho cúng dường có kết quả công đức không?” 

Phật đáp: “Vì ông đang tìm hiểu, nên hãy cần thận lắng nghe. 
Chớ hỏi về giai cấp hay sự giàu sang mà hãy hỏi về cách hành xử. 
Hãy nhìn những ngọn lửa của một đám cháy. Chúng từ đâu đến? 
Từ khúc gô chăng — và gỗ 8Ì cũng chẳng phải vân đề. Cũng vậy, 
một người trí tuệ, có thê đến từ bất cứ thứ gỗ gì. Ấy là do sự vững 
chắc, tiết chế và cảm nhận chân lý mà người ta trở nên cao quí, 
không phải đo giai cấp. : 

““Tôi sẽ nói cho ông biết ai là người đáng cúng dường. Ấy là 
người không bám vào đời sống và thấy sinh và tử chấm dứt ở đâu. 
Ở trong trạng thái viên mãn này, người ấy nhận ra sự vật như 
thực. Tâm người ấy không còn tìm kiếm chỗ yên nghỉ nữa. Người 
ấy thấy sự chấm dứt của sợi xích thói quen. Người ấy không còn 
nghĩ đến mình, nghĩa là nghĩ đến cái ngã nữa, và vì thế nơi người 
ấy không gì có thê làm cho bối rối. Người ấy nhận thức tất cả mọi 
hiện tượng một cách rõ ràng. Đó là người đáng được cúng dường. 
Đó là nơi để cúng dường.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 13 


Quá cảm phục, người bảà-la-môn đưa cái bánh ra và nói: “Ciờ 
đây tôi đã gặp một người hiểu mọi sự vật một cách trọn vẹn, vì 
thê sự cũng dường của tôi sẽ là chân chính. Xin ngài hãy nhận cái 
bánh của tôi.” 

Nhưng Phật nói: “Này bà-la-môn, tôi không nhận quà để nói 
chân lý. Đây không phải là cách mà người có tri kiến thanh tịnh 
làm. Ông hãy đi tìm một bậc đại thánh toàn hảo và có khả năng 
làm yên tịnh tất cả những phiền não của ông. Đó sẽ đúng là nơi 
cho một người như ông tìm công đức. Đó là cách tặng quà có kết 
quả.” 

Người bà-la-môn cất cái bánh đi, và nói: “Ngài là người đáng 
được quà tặng, vì ngài đã cho tôi một tặng phẩm. Ấy là sự thành 
tựu vô song và vô hạn.” 

Rồi ông ta tiếp tục đi tìm một bậc thánh toàn hảo. 

Táp Kinh 


Giống như phó thác mình cho một người dũng cảm khi sợ hãi, 
Bằng cách trao mình cho cái tâm tỉnh giác, 
Ông sẽ nhanh chóng đạt được giải thoát, 
Dù cho ông đã mắc phải những sai lầm đáng sợ. 
Kinh Trung Bộ 


Như hư không đến khắp mọi nơi, không phân biệt, 
Cũng vậy, yêu tố không tỳ vết, mà yếu tánh là tâm, 
hiện diện khắp mỌI nƠI. 
Luận Đạo Thanh Tịnh 


Nếu thực sự muốn được giải thoát, an lạc sẽ phát sinh 
Hoan hỉ sẽ từ an lạc đến 

Khi tâm hoan hỉ, thân tĩnh lặng 

Khi tâm tĩnh lặng, sẽ biết cực lạc 

Khi cực lạc, tâm sẽ tập trung dễ dàng 

Khi tập trung, sẽ thấy sự vật như thực 

Khi thấy như vậy, sẽ giác ngộ rằng sông là điều kỳ diệu 
Khi giác ngộ như vậy, tất cả những ràng buộc sẽ mắt đi 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 14 


Khi hết nắm bắt, sẽ là giải thoát. 
Kinh Trường Bộ 


Phật dạy tăng chúng: “Giả sử có một ông vua chưa từng nghe 
tiếng đàn tỳ bà. Vua nghe lần đầu tiên và tán thán, “Âm thanh 
tuyệt diệu ấy là gì?” 

“Quân thần tâu vua rằng Ấy là tiếng đàn tỳ bà. 

“ “Hãy đem cây đàn ấy đến cho trằm,° nhà vua ra lịnh. 

“Nhưng khi có được cây đàn rồi nhà vua không biết làm gì với 
nó. 

“ “Hãy đem cây đàn đi và đem cho trằm âm thanh tuyệt diệu 
đó.” 

“Nhưng chúng thần không thê làm được điều đó, tâu Hoàng 
thượng. Có nhiều nguyên nhân tạo ra âm thanh ấy. Có tất cả các 
bộ phận của cây đàn, là một chuyện. Âm thanh do thân đàn và 
miếng gỗ tăng âm, cần đàn, đầu đàn, các dây đàn, và động tác của 
các ngón tay của người nhạc sĩ, tạo ra.” 

“Nhưng nhà vua không thê hiểu rằng toàn bộ hệ thống ấy phải 
đặt đúng chỗ, nhà vua đập bể cây đàn tỳ bà thành từng mảnh, nói: 
“Cây đàn tỳ bà này đã mê hoặc và lừa dối người ta quá lâu.” 

“Này các tỳ-kheo, chúng ta những người nhìn vào cái toàn thể 
và không chỉ là cục bộ, hãy biết rằng chúng ta cũng là những hệ 
thống của tương tùy, tình cảm, nhận thức, ý nghĩ, và ý thức, tất cả 
nối kết với nhau. Quán sát theo cách này, chúng ta sẽ nhận ra rằng 
không có cái tôi hay cái của tôi trong bất cứ bộ phận nào của cây 
đàn tỳ bà.” 

Kinh Tương Ung Bộ 


Bà-la-môn Dona thấy Phật ngồi dưới một gốc cây và rất hâm 
mộ phong thái tỉnh giác bình an và các tướng tốt của Ngài. Ông ta 
hỏi Phật: 

“Có phải ngài là thần?” 

“Không, bà-la-môn, tôi không phải là thần.” 

“Vậy là thiên?” 

“Không phải vậy, bà-la-môn.” 

“Vậy là ma, phải không?” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 15 


“Không, tôi không phải là ma.” 
“Vậy ngài là gì?” 
“Tôi là người tỉnh giác.” 
Kinh Tăng Chỉ Bộ 


“Tôi có thể nói rằng Ngài là người giác ngộ như thế nào?” bà- 
la-môn Sela hỏi Phật. 

“Tôi biết cái gì nên biết,” Phật đáp, “và cái gì nên tu dưỡng, 
tôi tu dưỡng. Cái gì nên bỏ, tôi để nó đi. Bằng cách này, Ôi bà-la- 
môn, tôi là người tỉnh giác” 

Táp Kinh 


Các ông nên tự mình làm việc, vì chư Phật chỉ dạy cách làm 
mà thôi. 
Kinh Pháp Cú 


Hãy tỉnh thức và hoan hỷ trong cảnh tỉnh. Hãy hiểu trí tuệ của 
những người giác ngộ. Bằng cảnh tỉnh sắc bén và làm việc cần 
mân, người trí tuệ có thể tự xây dựng một hòn đảo không bão lụt 
nào có thê cuốn đi. 

Người không suy nghĩ không quan tâm, nhưng người chú ý 
xem tỉnh thức như kho tàng vĩ đại nhất. 

Hãy thiền định, và trong trí tuệ của mình hãy nhận ra niết-bàn, 
niềm hạnh phúc tối thượng. 

Kinh Pháp Cú 


Có sự giải thoát khỏi tham dục và buồn khổ ở cuối con đường. 
Người tỉnh giác thì thoát khỏi tất cả những xiềng xích và vượt qua 
bên kia sinh tử. 

Như con thiên nga vươn lên từ cái hồ, với những ý nghĩ bình 
an, người ấy tiến tới, không bao giờ nhìn lại phía sau. 

Người hiểu tính phi thực của tất cả mọi sự vật, và không dựng 
lên kho chứa nào — dấu vết của y không thấy được, như dấu vết 
của chim trong hư không. 

Như chim trong hư không, theo hướng vô hình, không muốn 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 16 


gì, không chứa gì, biết tất cả sự vật là không. 
Kinh Pháp Cú 


Vào giây phút tỉnh giác, Phật tán thán: “Kỳ diệu thay! Tất cả 
chúng sinh đêu giác ngộ viên mãn, sáng ngời trí tuệ và đức hạnh. 
Nhưng vì tâm họ trở nên mê hoặc và hướng vào cái ta, họ không 
hiểu được điều này.” 

Kinh Hoa Nghiêm 


Tu-bồ-đề, chớ nghĩ rằng khi một người phát khởi cái tâm tỉnh 
giác, cao nhất, viên mãn nhất thì người ấy không cần thấy tất cả 
mọi đối tượng của tâm là không hiện hữu, cắt đứt sự sông. Chớ 
nghĩ như vậy. Một người phát khởi cái tâm tỉnh giác không chối 
bỏ các đối tượng hay nói rằng chúng không hiện hữu. 

Một người phát khởi cái tâm tỉnh giác nên biết rằng những gì 
được gọi là ta, người, chúng sinh hay thọ mạng, không phải như 
thế trong tự tánh mà chỉ trong khái niệm. Những danh từ /ø, 
người, chúng sinh, hay thọ mạng chỉ là những cái tên. Tu-bô-đẻ, 
ông nên biết răng tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều như vậy 
và ông nên tin nơi tự tánh của chúng không có tên. 


Như sao, đèn, thấy nhằm, 
Như sương, mộng, bọt nước, 
Như ánh chớp, bóng mây, 
Tất cả pháp hữu vi 
Đều nên quán như vậy. 
Kinh Kim Cương 


Tu-bồ-đề hỏi: “Có phải trí tuệ toàn hảo ở bên kia suy nghĩ 
không? Có phải nó là không thể tưởng tượng được và độc nhất vô 
nhị, tuy nhiên nó đến cái không thê đến và đạt cái không thê đạt?” 

Phật đáp: “Phải, Tu-bồ-đẻ, thật đúng như vậy. Và tại sao trí tuệ 
toàn hảo ở bên kia suy nghĩ? Ây là vì người ta không thể nghĩ về 
tất cả những điểm qui chiếu của nó mà chỉ có thể lãnh hội nó. Một 
là sự biến mất của người tự ý thức vào sự hiện diện thanh tịnh. 
Một nữa là sự tỉnh giác đơn giản trước thực tại chơn như. Một 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 17 


nữa là cái biết về bản tánh không tự tánh của tất cả sự vật trên thế 
gian. Và một nữa là sự minh tri biết mà không có người biết. 
Không một điểm nào trong những điểm này có thể duy trì ý nghĩ 
bình thường bởi vì chúng không phải là khách thê hay chủ thể. 
Không thể tưởng tượng hay sờ mó hay đến gần bằng bất cứ một 
tâm thái ý thức bình thường nào, do đó chúng ở bên kia suy 
nghĩ.” 

Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


Tôi tuyên bố rằng vượt qua sự chấp trước vào những cái bất 
tịnh của thế gian là khả hữu đối với người biết và thấy, nhưng 
không khả hữu đối với người không biết hay thấy. Nơi người biết 
và thấy, con Mắt Pháp không bụi bản và tỳ vết phát sinh. Thấy 
chân lý, người ấy thấy sự vật như thực. Thấy chân lý, con mắt ấy 
sinh ra, tri kiến sinh ra, trí tuệ sinh ra, khoa học sinh ra, và ánh 
sáng sinh ra. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Này A-nan-đa, bản tánh Chơn Như là tổng thể giác ngộ. Nó ở 
bên kia danh và sắc, ở bên kia thế gian và tất cả chúng sinh trên 
thế gian. Vô minh tạo ra hư huyễn sinh và tử, nhưng khi vô minh 
bị phá tan, thì Chơn Như tối thượng và chiều sáng ở đó. Rồi đau 
khô biến thành nội kiến, và chết biến thành niết-bàn. 

Kinh Lăng Nghiêm 


Khi phá bỏ tất cả những rào cản, hãy để cho tâm tràn đây tình 
thương. Hãy để tình thương thấm nhuằn tất cả bốn phương thế 
giới như vậy thế giới trên, dưới, và chung quanh được thấm 
nhuằn tình thương. Hãy để tình thương cao cả tuyệt vời và ở bên 
kia đo lường, như vậy nó sẽ chan chứa khắp mọi nơi. 

Kinh Trường Bộ 


Đây là toàn bộ cuộc hành trình, mở lòng mình với những gì 
đáng yêu. Bởi vì tình cảm của họ đối với những gì đáng yêu, 
những chúng sinh sợ sinh tử, tuổi già và suy đôi, được giải thoát 
khỏi sợ hãi. Đây là cách các ông phải tự mình tu luyện: Tôi sẽ trở 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 18 


thành bạn và thân thiết của những gì đáng yêu. Để làm điều này, 
tôi phải quan sát kỹ lưỡng và ôm âp tât cả những tâm thái tôt. 
Kinh Tương Ung Bộ 


Người ta kế rằng cha của Ngài, vua Suddhodana (Tịnh Phạn), 
đã già và bồn chồn muốn gặp Ngài. Vì vậy Ngài đã du hành một 
quãng đường dài đến cung điện của vua cha ở thành Kapilavastu 
(Ca-ti-la-vệ), cuộc hành trình vừa đi vừa giảng dạy mắt hai tháng. 
Các đệ tử cùng đi với Ngài, và người ta đã sắp xếp tiệc tùng. đề họ 
ở lại trong công viên hoàng gia khi họ đến. Nhưng triều thần coi 
thường Phật vì ngài đã từ bỏ địa vị hoàng tử trở thành một người 
lang thang không nhà, và các đệ tử thấy rằng không có đồ ăn trưa 
cho Ngài, bữa ăn duy nhất trong ngày của Ngài. 

Không phiền hà, Phật lấy bát khất thực, đi từ nhà này sang nhà 
khác trong thành Ca-tì-la-vệ, các đệ tử cùng đi với Ngài. Nhà vua 
nghe như nói như vậy, vội vã đi tìm Phật và hỏi tại sao làm xấu 
hồ gia đình như thế. Phật nói: “Hành khất là tục lệ của tăng lữ 
chúng tôi.” 

Nhà vua kinh ngạc. “Nhưng tục lệ của chúng ta là dòng dõi 
chiến sĩ, và không một chiến sĩ nào từng đi hành khất cả.” 

Phật đáp: “Dòng dõi chiến sĩ là của ngải, Ôi Đại VƯƠng, còn 
của tôi là dòng dõi Phật.” 

Đứng trên đường phố, Phật khuyên nhà vua: “Hãy minh mẫn, 
hãy chú ý. Hãy sông cuộc sông lương thiện. Người lương thiện 
sông hạnh phúc trong thế giới này và thế giới kế tiếp.” 

Vua thấy được chân lý của lời khuyên này. Vua liền lấy cái bát 
khất thực của Phật và dẫn Phật và các đệ tử đến hoàng cung, đãi 
họ thức ăn. Từ đó nhà vua sống cuộc sống có suy nghĩ và không 
Ø1ả VỜ. 

Kinh Trường Bộ 


Khi người ta nói xấu các ông, các ông nên trả lời theo cách 
này: Hãy giữ vững lòng mình và không đáp lại bằng lời nói thô 
bạo. Hãy tập buông xả sự tức giận và chấp nhận rằng sự thù hận 
của người khác là động cơ thúc đây sự hiểu biết của mình. Hãy từ 
ái, thuận theo cái nhìn độ lượng, hãy cư xử kẻ thù của mình như 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 19 


bạn bè, và hãy làm tràn ngập toàn bộ thế giới bằng những ý nghĩ 
yêu mến, hoăng viễn, trải rộng, và không oán ghét. Các ông nên 
có gắng ở lại trong cản giới này. 

Kinh Pháp Cú 


Phật cùng với con của Ngài là Rahula (La-hầu-la), một cậu trai 
còn nhỏ. Phật khuyên La- hầu-la: “Này La- hầu-la, con hãy tu 
dưỡng thiền định về lòng từ ái, ý xâu sẽ bị xua đi mãi mãi. Cũng 
hãy tu dưỡng thiền định về bi mẫn, vì bằng cách tu dưỡng bi mân, 
con sẽ thấy sự tàn hại và đã man biến mất.” 

Kinh Trung Bộ 


Người bố thí một cách tự do được mọi người yêu mến. Điều ấy 
khó hiểu, nhưng do bố thí chúng ta có được sức mạnh. Song bố 
thí phải đúng lúc và đúng cách, và người bồ thí hiểu đây là đũng 
và trí. Do bố thí với tình cảm kính trọng sự sống, ganh tỊ và giận 
dữ bị xua đi. Người ta tìm thấy con đường hạnh phúc. Giống như 
người trồng một cây nhỏ và theo thời gian nhận được bóng mát, 
hoa, và trái, cũng vậy kết quả của bố thí đem lại niềm vui. Con 
đường đó là qua những việc làm từ ái liên tục mà trái tim được bị 
mãn và bồ thí làm kiên cường. 

Kinh Trung Bộ 


Một người nhà giàu nói với Phật, “Tôi biết ngài là Bậc Giác 
Ngộ và tôi thích mở tâm tôi ra với ngài và cầu xin lời khuyên của 
ngài. Đời sống của tôi đây việc làm, và đang có rất nhiều tiền. 
Chung quanh tôi có đầy những mối quan tâm. Tôi dùng nhiều 
người tùy thuộc vào tôi để thành công. Tuy nhiên, tôi thích thú 
việc làm của tôi và tôi thích chịu khó làm việc. Nhưng nghe 
những người theo ngài nói về sự an lạc của đời sống ấn tu và biết 
ngài là một người đã từ bỏ vương quốc để trở thành một người 
lang thang không nhà và tìm ra chân lý, không biết tôi có nên làm 
như vậy không. Tôi mong làm được điều đúng và phúc đức cho 
những người của tôi. Tôi có nên từ bỏ tất cả mọi thứ để tìm chân 
lý?” 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 20 


Phật đáp: “Niềm an lạc của cuộc sống tìm chân lý có thê đạt 
được đối với bất cứ ai đi theo con đường vô ngã. Nếu ông bám 
vào sự giàu sang của mình, thì ném nó đi tốt hơn để nó đánh độc 
trái tìm ông. Nhưng nếu ông không bám vào nó mà chỉ dùng nó 
một cách khôn ngoan, thì ông sẽ là phúc đức cho người khác. 
Không phải giàu sang và quyên lực nô lệ con người mà là sự bám 
lấy giàu sang và quyên lực nô lệ họ. 

“Giáo lý của tôi không đòi hỏi bất cứ người nảo trở thành kẻ 
không nhà hay từ bỏ thế gian trừ phi người ấy muốn, nhưng nó 
đòi hỏi mọi người tự giải thoát mình khỏi sự hư huyễn răng mình 
là một cái ngã thường hằng và hành động một cách trọn vẹn trong 
khi từ bỏ sự thèm khát khoái lạc. 

“Và bất cứ điều gì người ta làm, ở thế gian hay ở nơi ấn tu, hãy 
để họ đặt trọn vẹn trái tim họ vào đó. Hãy để họ gắn bó và nhiệt 
tâm, và nêu họ phải đấu tranh, hãy để họ không ganh ty hay oán 
ghét. Hãy để họ sống cuộc đời không với cái ta mà với chân lý, và 
bằng con đường đó an lạc sẽ đi vào trái tim họ.” 

Kinh Trung Bộ 


Trả lời câu hỏi, “Cái tốt nhất người ta có thể sở hữu là gì, cái 
gì đem đến cho họ hạnh phúc chân thật nhất, cái øÌ ngọt nào nhất 
trong những cái ngọt ngào, và thế nào là cuộc sống thích thú nhất 
để sống? Phật đáp: 

“Tin là cái tốt nhất người ta có thể sở hữu; theo chính đạo đem 
lại hạnh phúc chân thật nhất; chân lý là cái ngọt ngào nhất trong 
những cái ngọt ngào; và tu tập sáng suốt là cách sống tốt nhất.” 

Táp Kinh 


Chúng sinh ở đó dù như thế nào — yếu hay mạnh, nhỏ hay lớn, 
thấy được hay không thấy được, sống xa hay gần, đã sinh hay 
chưa sinh — mong cho tất cả, không trừ một chúng sinh nào, 
chứng nghiệm được tâm an lạc. 

Không để cho ai lừa dối kẻ khác hay khinh khi bất cứ người 
nào ở bất cứ chỗ nào. Không để cho ai vì tức giận hay ác ý làm 
hại người khác. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 21 


Hãy để cho những ý nghĩ từ ái vô biên của một người thấm 
nhuằn toàn thê thế giới không có bất cứ trở ngại nào, bất cứ oán 
ghét nào, bất cứ thù hận nảo. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Một người mẹ, ngay cả khi nguy hiểm đến tính mạng, cũng 
bảo vệ đứa con thơ, đứa con duy nhất của mình. Các ông nên tu 
dưỡng lòng từ ái vô lượng của mình theo cách ấy đối với tất cả 
chúng sinh. Các ông nên tu dưỡng hướng đến toàn thế ØIớI — trên, 
dưới, và chung quanh — một trái tìm từ ái không tỳ vết, không lẫn 
lộn với bất cứ cảm nhận nào về những lợi ích khác hay đối 
nghịch. Các ông nên duy trì sự chú tâm này tất cả thời gian tỉnh 
thức. Tâm thái như thế là tâm thái tốt nhất trên thế gian này. 

Kinh Trung Bộ 


Chúng ta phải tự tu luyện mình theo cách này: bằng giải thoát 
cái ta qua từ ái. Chúng ta sẽ phát triển từ ái, chúng ta sẽ tu tập nó, 
chúng ta sẽ lẫy nó làm con đường và căn bản, chúng ta hãy đứng 
trên đó, tích trữ nó, và xếp đặt chu toàn cho nó. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Phật nghe nói rằng các tăng nhân của Ngài đã cãi nhau. Ngài 
bảo họ: 

“Ở Benares (Ba-la-nal) có một vị vua đầy quyền lực, tên là 
Bhramadatta, gây chiến tranh với Dirgheti, vua nước Koshala, vì 
nhà vua nghĩ vương quốc Koshala nhỏ bé và dễ chinh phục. Vua 
Dirgheti thấy răng phản kháng là vô dụng, vì thế vua chạy trốn 
khỏi vương quôc và sau nhiều lang thang đã đến Ba- la-nại và 
sống ở đó với vợ ở nơi cư ngụ của một người làm đồ gốm. Ở đó 
họ có một con trai gọi là Dirghayu. 

“Khi Dirghayu lớn lên, Dirgheti tự nghĩ, Brahmadatta đã làm 
hại mình quá nhiều và sợ mình trả thù. Nếu tìm được mình, y Sẽ 
giết mình. Vì thế Dirgheti gửi con trai Dirghayu đi xa. Dirghayu 
học xong, trở thành thiện nghệ và khôn ngoan. 

“Nhưng người thợ hớt tóc trước kia của Dirgheti, sống ở Ba- 
la-nại, một hôm nhìn thấy Dirgheti và phản bội ông, chỉ Dirgheti 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 22 


cho Brahmadatta để nhận thưởng. Brahmadatta đã bắt Dirgheti và 
hoàng hậu diễu hành qua các đường phố, và Dirgheti kinh hãi khi 
nhìn thấy con trai mình ở đó. Sợ hãi Dirgheti liên khiến cho mọi 
người chú ý mình, gọi lớn, “Đừng nhìn chúng tôi. Hãy quay đi. 
Thù hận không làm nguôi được thù hận, chỉ có tha thứ mới làm 
nguôi thủ hận.” Rồi ông và vợ bị hành quyết. Nhưng khi đêm đến, 
Dirghayu đem xác của họ hỏa thiêu trên giàn hỏa tôn vinh. 

“Nghe vậy, Brahmadatta chắc chắn rằng Dirghayu sẽ ám sát 
mình nếu có thê. Nhưng Dirghayu đã đi vào rừng, nơi anh ta có 
thê ở cô đơn trong phiền não. Sau một thời gian, anh ta trở lại Ba- 
la-nại, và nghe có việc làm trong chuồng voi của hoàng cung, anh 
ta nhận việc làm đó. Nhà vua vọng nghe anh ta hát một bài hát 
buồn nhưng tất hay đi kèm theo là tiếng đàn tỳ bà của anh ta, và 
rất xúc động vì giọng hát ngọt ngào của Dirghayu nên nhà vua 
bảo chàng thanh niên gia nhập đoàn tùy tùng của mình. Nhà vua 
sớm nhận thấy Dirghayu rất khôn ngoan, tốt tính, và đáng tin và 
trao cho anh ta một địa vị tin cậy. 

“Nhà vua đi săn và đem Dirghayu làm người đồng hành duy 
nhất. Nhà vua trở nên mệt mỏi và nằm gối đầu trên lòng 
Dirghayu. Cuối cùng, đây là cơ hội để Dirghayu trả thù cho sự 
cướp đoạt vương quôc và giết chết cha mẹ mình. Dirghayu rút 
kiếm khỏi vỏ. Nhưng lúc ấy anh ta nhớ lại lời cuối cùng của cha, 
rằng thù hận không bao giờ làm nguôi được thù hận, và anh ta đút 
kiếm vào vỏ trở lại. Nhà vua thức giâc và nói, “Ta nằm mộng thấy 
thanh niên Dirghayu sắp giết ta bằng kiếm.) 

“Dirghayu đặt một bàn tay lên đầu nhà vua và tay kia rút kiếm 
ra trở lại. “Tôi là Dirghayu đây. Đã đến lúc trả thù. 

“Nhà vua thấy rằng mình còn sống là nhờ ở sự từ ái và nói, 
“Hãy tha mạng cho ta, Dirghayu ơi. Xin hãy tha mạng cho ta. 

“Làm sao ta tha mạng cho ông khi ông là môi nguy hiểm cho 
mạng sống của ta? Chính ông phải tha mạng cho ta.” 

“Và nhà vua nói, “Ta sẽ tha mạng cho anh nếu anh tha mạng 
cho ta. 

“Họ năm tay nhau và thề không bao giờ hại nhau. Vì hối hận, 
nhà vua trả lại vương quốc cho Dirghayu.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 23 


Phật kết thúc câu chuyện bằng lời bình: “Bây giờ, tỳ kheo các 
ông, nêu sự nhẫn nhục như thế mà các vị vua có thê dùng để cai 
trị với thanh gươm, các ông phải để ánh sáng của mình chiều sáng 
nhiều hơn nữa trước thế giới. Các ông, khi ôm ấp cuộc sống của 
người tìm chân lý, phải chứng tỏ mình kiên nhẫn và độ lượng. 
Không còn cãi nhau, không còn tranh luận, không còn bất hòa, 
không còn gây sự nữa. 

Kinh Phật Tự Thuyết 


Người tu tập từ ái ngủ và thức an ổn, và không có ác mộng; 
người ây thân thiện với cả người và vạn vật; không nguy hiểm 
nào làm hại người ấy. Tâm của người ấy có thê tập trung nhanh 
chóng, biểu hiện của người ấy an lạc và tịch nhiên. Người â ấy chết 
mà tâm không có bất cứ sự bối rối nào. Từ ái bảo vệ người ấy. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Kẻ buông mình hoàn toàn theo khoái lạc giác quan và không 
quán xét sẽ từ bỏ cái thực vì khoái cảm. Y sẽ ganh ty người theo 
đuổi trí tuệ. 

Đừng bám lấy khoái cảm, càng không bám vào cái không 
khoái cảm. Mắt cái mình yêu thương đem lại đau khổ; chứa chấp 
sự đau đớn do mất mát đem lại nhiều đau đớn hơn. 

Kinh Pháp Cú 


A-nan-đa, thị giả của Phật, đi ngang qua một cái giếng ở gần 
một ngôi làng. Pataki, một thiếu phụ thuộc giai cấp hạ đẳng đang 
múc nước. A-nan-đa hỏi xin nước uông. 

Pataki nói: “Tôi thuộc giai cấp hạ đẳng nên không được phép 
cho ngài nước uống. Xin đừng hỏi xin tôi bất cứ thứ gì, nếu 
không tôi sẽ ô nhiễm giai cấp cao quí của ngài bằng tình trạng 
giai cấp thấp kém của tôi.” 

A-nan-đa nói: N không thích thú gì chuyện giai cấp. Tôi chỉ 
muốn có nước uống.” 

Trái tim Pataki nhảy lên vui sướng. Cô ta cho A-nan-đa nước 
uống, và khi A-nan-đa bỏ đi cô ta đi theo sau ông giữ một khoảng 
cách bí mật, Khi biết được ông là đệ tử của Phật, cô ta đến gặp 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 24 


Phật và nói: “Xin hãy chấp nhận con và cho con sống ở chỗ này 
nơi đệ tử A-nan-đa của ngài trú ngụ, như vậy con có thể thấy anh 
ấy và cung cấp những gì anh â ấy cần. Vì con thấy rằng con yêu A- 
nan-đa. Phật hiểu được những gì đang xảy ra trong tình cảm của 
cô và nhẹ nhàng nói với cô, “Này Pakati, trái tim con đầy yêu 
thương nhưng con không hiểu những xúc động của mình. Đó 
không phải con yêu A-nan-đa mà con yêu lòng từ ái của A-nan- 
đa. Hãy chấp nhận lòng từ ái mà A-nan-đa đã cho con thấy, và 
đến phiên con hãy tỏ lòng từ ái với những người khác. Con đã 
sinh ra trong giai cấp thấp, nhưng bằng cách này con sẽ là mẫu 
mực cho những người sinh ra trong giai cấp cao quí. Hãy giữ cách 
này và sẽ đến lúc con chiếu sáng sự vinh quang của các bậc vua 
chúa và hoàng hậu.” 

Kinh A Hàm 


Hãy khởi lên ý chí của mình, tối thượng và vĩ đại, 
Hãy tu tập từ ái, hiến tặng niềm vui và sự che chở; 
Hãy để sự bố thí của mình tựa như hư không, 
Không phân biệt và không giới hạn. 
Hãy làm điều thiện, không phải vì mình 
Mà vì tất cả chúng sinh trong đại thiên thế giới; 
Hãy cứu giúp và giải thoát mọi người mình gặp, 
Hãy giúp họ đạt trí tuệ của đường đạo. 
Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


A-nan-đa thưa với Phật: “Con nghĩ chưa từng có một bậc thầy 
nào vĩ đại như thầy, cũng sẽ không có một bậc thầy nào vĩ đại 
trong vị lai.” 

Phật hỏi: “Ông biết hết tất cả những bậc tỉnh giác, những vị 
Phật trong quá khứ không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 

“Và ông có thê biết hết tất cả những vị Phật vị lai không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 

“Tôi giả định rằng ông biết đầy đủ tâm của người tỉnh giác này 
chứ?” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 25 


“Dạ không, thưa Thế Tôn, con không biết đầy đủ tâm của 
ngài.” 

“Vậy thì làm sao ông có thê bạo dạn đưa ra lời khẳng định như 
thế? Hãy nói những gì ông biết tốt hơn là suy đoán một cách ngu 
ngốc.” 

Kinh Trung Bộ 


Tất cả những ai hiểu rõ sự kiện răng giác ngộ thì ở khắp mọi 
nơi đối với trí tuệ toàn hảo với sự thông tuệ kỳ diệu rằng tất cả vật 
thê và cấu trúc, như thực trong giây phút hiện tại, là họ giác ngộ, 
cả phương tiện và mục đích, là hoàn toàn thanh tịnh không thê 
diễn tả bằng lời. Những ai kinh nghiệm cái không thê diễn tả bằng 
lời ẫy, gọi là Chơn Như, nhận biết rằng tất cả những cấu trúc rõ 
ràng là không tự hữu. 

Những ai đạt được trí tuệ toàn hảo thì mãi mãi được hứng khởi 
bởi tin chắc rằng trong sắc tướng sai biệt của thế gian này, trong 
tất cả tính tương đối của chúng, không là chướng ngại và phân tán 
nguy hiểm đối với con đường tâm linh, thực sự là một phương 
thuốc trị bệnh. Vì sao? Bởi vì do chính sự kiện chúng tương tùy 
và do đó không có ngã biệt lập, chúng biểu hiện sự huyền bí và 
năng lực tình thương bao trùm tất cả. Không chỉ những người trí 
tuệ chiếu sáng mà mọi chúng sinh trong thế giới nối kết với nhau 
là người ở trong tình thương vô cùng vô biên. 

Kinh Bát-nhã-nba-la-mát-äa 


Tu-bồ-đề hỏi Phật: “Tâm giác ngộ tối hậu, vô thượng mà Thế 
Tôn đạt được — có phải là cái tâm bất khả đắc không?” 

“Phải, Tu-bồ-đề. Với tâm giác ngộ tối hậu, vô thượng đó, tôi 
không đạt cái gì cả. Cái tâm ấy bình đẳng ở khắp mọi nơi. Không 
thê đạt hay nắm lấy nó mà chỉ có thể chứng ngộ nó. Chứng ngộ 
nó qua tu tập tất cả những hành động tốt khi được thực hiện trong 
tỉnh thần không có ngã và không có đối tượng của ngã.” 

Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


Áp đặt một cái tên cho một cái gì đó mà người ta nghĩ là một 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 26 


vật hay một trạng thái là phân chia nó với những vật khác và 
những trạng thái khác. Nhưng khi các ông theo đuổi cái gì nằm 
bên dưới cái tên, các ông sẽ thấy sự vi tế càng vĩ đại hơn không 
có sự phân chia. Vi trần không thực sự là vi trần. Cũng vậy, thế 
giới không phải là thế giới mà chỉ gọi như thế. 

Luận Đạo Thanh Tịnh 


Tu-bồ-đề hỏi phậz (buddha) có nghĩa là gì?” 

Phật đáp: “Phật là thực tại chơn như. Một người thấu hiểu trọn 
vẹn tất cả những yếu tố của tồn sinh là một vị phật.” 

Rồi Tu-bồ-đê hỏi: “Giác ngộ có nghĩa là gì?” 

Phật đáp: “Giác ngộ là một cách nói rằng tất cả sự vật được 
thấy trong bản tánh không tịch nội tại, Như tánh, tính kỳ diệu 
không thê năm bắt của chúng. Danh từ và lời nói chỉ là ngẫu 
nhiên, nhưng cảnh giới thấy không có phân chia, không nhị 
nguyên, là giác ngộ.” 

Tu-bồ-đề hỏi: “Nếu có người muốn biết tánh không, người ấy 
nên làm thế nào đề thấy nó?” 

“Người muốn thức ngộ tánh không nên sùng mộ thực tại, phát 
triển thiện xảo sống trong thế gian, và bồi dưỡng bạn bè có cùng 
tâm ấy. Thiện xảo chỉ có thê phát triển trong sự hiện diện của thực 
tại, không cách nào khác. Được phú bẩm thiện xảo, người bố thí 
không có ý niệm về bố thí và sống trong thức ngộ răng tất cả 
những yếu tố của tồn sinh không có bản thê tối hậu.” 

Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


Con mắt sáng được gọi như thế bởi vì nó đem cái thấy lại cho 
mọi người. Nó làm mỗi người có thể nhập vào thực tại không tạo 
tác và không nhân duyên, mỗi người theo cách riêng của mình. 

Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


Cái gì không phải của mình, hãy buông xả đi; buông xả nó sẽ 
cho mình điều tốt và an lành. Những cái không phải của mình là 
gì? Thân không phải của mình — hãy buông xả đi. Cảm giác đến 
rồi đi; đừng chiếm giữ nó, hãy buông xả đi. Nhận thức và sự vật 
được nhận thức không phải của mình, hãy buông xả đi. Cách bộ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 27 


não làm việc và hình thành ý tưởng chẳng phải của mình, hãy 
buông xả đi. Buông xả và không chiếm giữ sẽ tốt và phúc lợi cho 
mình. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Như dấu chân của bất cứ sinh vật nào bước đi trên trái đất đều 
có thê đặt vào trong dấu chân voi, to lớn hơn tất cả — dù vậy, chú 
tâm là phẩm chất duy nhất bảo đảm cho sự thanh thản của tâm 
trong tất cả mọi lúc. 

Chú tâm khiến cho những ý nghĩ phúc lợi chưa phát sinh phát 
sinh. Nó cũng làm cho những ý nghĩ tai hại đã phát sinh biến mắt. 
Nơi người chú tâm, cái tốt sẽ được nhận ra. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Phật nhận thấy Sigala, một gia chủ, vỗ tay và rồi hướng về bốn 
phương cũng như bầu trời ở trên và trái đất ở dưới. Phật biết đây 
là nghi thức phòng ngừa ma qui và hỏi Sigala: 

““Tại sao gia chủ lại thực hiện nghi lễ kỳ lạ này?” 

“Ngài nghĩ rằng tôi phải bảo vệ gia đình tôi khỏi bị ảnh hưởng 
của ma qui là kỳ lạ ư? Tôi biết rằng ngài, Ôi Phật, tin rằng phù 
chú là vô dụng, nhưng tôi biết rằng khi thực hiện nghỉ lễ này là tôi 
tôn vinh cha tôi và giữ những lời giáo huấn của ông linh thiêng.” 

“Anh làm tốt, Sigala, để tôn vinh cha anh và giữ những lời 
giáo huấn của ông ta. Và đó là bổn phận bảo vệ nhà cửa và gia 
đình của anh. Tôi thấy không có gì sai trong sự thực hiện nghỉ 
thức của cha anh, nhưng tôi không nghĩ anh hiểu nghi lễ ấy. Hãy 
để tôi, người cha tỉnh thân của anh, giải thích: 

“Bảo vệ nhà cửa của anh chỉ bằng những nghỉ lễ thần bí thì 
không đủ, anh phải bảo vệ nó bằng làm những việc thiện nữa. Với 
những hành vi thiện anh nên hướng đến cha mẹ anh ở phương 
đông, thầy anh ở phương nam, vợ con anh ở phương tây, và bạn 
bẻ anh ở phương bắc. Bên trên, hãy thờ phụng thần, và bên dưới, 
hãy tôn vinh tất cả những ai phụng sự anh. Đó là sự bảo vệ đích 
thực mà cha anh muốn anh có, và khi anh thực hiện nghĩ lễ này 
anh sẽ được nhắc nhớ đến nó.” 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 28 


Lúc ấy Sigala nhìn Phật như là cha của mình và nói, “Con 
chưa bao giờ biệt những gì mình làm và bây giờ con biết.” 
Kinh Trung Bộ 


Cái tâm chiếu sáng không bao giờ vắng mặt mà chỉ bị những ý 
nghĩ và xúc cảm người ta đặt lên nó nhuộm màu. Nếu thấy được 
sự tự do sáng lắng của tâm này, các ông tu dưỡng nó trước bất cứ 
điều gì khác, giữ nó trọn không vướng mắc gì cả. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Một người lính đến hỏi Phật: “Người ta nói rằng ngài phủ nhận 
sự hiện hữu của linh hồn. Những người nói như vậy là nói sự thật 
hay là họ đang đem chứng cứ sai lầm chống lại ngài?” 

Phật đáp: “Theo một cách, họ đang nói sự thật; mặt khác, theo 
một cách khác họ không nói sự thật. Tôi dạy rằng không có thực 
tại riêng rẽ nào là ngã cả. Mặt khác, tôi thực sự dạy răng có nhận 
thức. Người hiểu linh hồn là tâm nhận thức và nói rằng nhận thức 
hiện hữu là dạy chân lý đưa đến sự trong sáng và giác ngộ.” 

Người lính hỏi: “Vậy thì ngài có tin hai sự vật hiện hữu? Thế 
giới như chúng ta nhận thức bằng các giác quan của chúng ta, và 
cái tâm?” 

Phật đáp: “Những gì tôi nói là như vầy: Tâm của anh là tinh 
thần, và thế giới mà giác quan nhận thức cũng vậy. Tỉnh thần thì 
phi thời gian và nó thống trị toàn bộ hiện hữu như là đại luật dẫn 
dắt tất cả chúng sinh trong sự tìm cầu chân lý. Nó biến đổi thiên 
nhiên thô thành tâm, và không một chúng sinh nào là không thể 
chuyên hóa thành khí cụ chứa chân lý.” 

Kinh Phạm Võng 


Phản chiếu về sự khởi đầu và sự chấm dứt của sự vật là cảm 
thấy an lạc khi mình thấy niềm vui vô biên của các thế giới ở bên 
kia các thế giới. 

Hãy nhìn tâm nhận thức của mình, nó vốn thanh tịnh, và hãy tự 
phần khích mình. Hãy nhìn tính trong sạch mà thế giới được dựng 
lập trên đó và tự sửa mình cho đúng. Hãy nhìn bên trong và tìm 
thấy an lạc. Đừng cảm thấy nghỉ ngờ nữa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 29 


Khi không còn tùy thuộc vào danh và sắc, bạn sẽ thực sự trở 
thành người cầu tìm. 

Bạn là ông chủ và bạn cũng là con đường. Bạn còn có thể nhìn 
vào chỗ nào khác ư? Như thương nhân thuần con ngựa quí, bạn 
nên tự làm chủ mình. 

Người cầu tìm có lòng tin nơi đạo sẽ đi qua bên kia đạo và 
thấy sự chấm dứt của khổ. 

Người cầu tìm đi qua bên kia đạo khiến cho thế gian giác ngộ, 
y như mặt trăng chiếu sáng khi nó ra khỏi các đám mây. 

Kinh Pháp Cú 


Những ngọn gió khác nhau đến từ mọi hướng. Vài ngọn trong 
sạch, vài ngọn mang theo bụi bắn, vài ngọn nóng hay lạnh, những 
cơn gió đữ và những làn gió nhẹ hiền lành. Cũng vậy, những cảm 
giác phát sinh trong thân — thích thú hay không thích thú hay 
trung tính. Khi một người thiền định thấy những cảm giác như 
thấy những ngọn gió, đến và đi, trong sạch hay vần bụi, dữ hay 
hiền, người ấy sẽ hiểu chúng một cách trọn vẹn và thoát khỏi sự 
tùy thuộc vào chúng. Khi hiểu các cảm giác một cách hoàn toàn, 
người ấy sẽ thấy bên kia thế giới nhân duyên này. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Rỗng lặng và vô ngã 

Là bản tánh của tất cả các pháp. 
Không chúng sinh riêng rẽ nào 
Tự hữu trong thực tại. 


Không có chấm dứt hay khởi đầu, 
Cũng không có đoạn giữa. 

Tất cả là hư huyền, 

Như ảo ảnh hay giấc mộng. 

Tất cả chúng sinh trên thế gian 
Đều ở bên kia vòng ngôn ngữ. 
Bản tánh tối hậu của chúng sinh, 
thanh tịnh và chân thật, 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 30 


Như hư không vô biên. 
Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


Người mà tâm biết được tính trong sáng của trí tuệ toàn hảo thì 
không bao giờ sợ hãi hay lo âu. Vì sao? Bởi vì khi là một với sinh 
lực của trí tuệ, mẹ của tất cả chư Phật, người ấy có sức mạnh ở lại 
trong cảnh giới quán sát không bị phân chia ngay cả khi không 
ngừng và thiện xảo dẫn mình trong hành động từ bi. Người trí tuệ 
có khả năng hành động bởi vì tập trung vào lời nguyện đơn thuần: 
“Nguyện cho tất cả chúng sinh không bao giờ lìa bỏ con đường 
giác ngộ, là bản tánh chân thật của họ và không có sự tự hữu 
riêng rẽ.” 

Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


Một người bị vướng mắc nhiều với cái thân hang động, người 
ấy thấy rằng rất khó xa lìa nó. Những người lúc nào cũng thèm 
muốn khoái lạc thì khó giải thoát và chắc chắn không ai có thể 
giải thoát cho họ được, chỉ có họ là có thê tự giải thoát cho chính 
họ mà thôi. Đôi khi chỉ có sự chết đem lại sự tỉnh ngộ những cái 
cuối cùng, và rồi người ham nhục lạc, đắm chìm sâu trong thân 
xác, sẽ kêu lên: “Cái gì sẽ xảy ra với tôi sau khi tôi chết?” 

Con đường hướng đến giải thoát là tự mình tu luyện sống 
trong hiện tại không muốn trở thành bất cứ cái gì. Hãy từ bỏ trở 
thành cái này hay cái kia, hãy sống không có ham muốn, và kinh 
nghiệm giây phút hiện tại với tất cả sự chú ý. Rồi các ông sẽ 
không sợ chết hay tìm sự tái sinh nhiều lần nữa. 

Táp Kinh 


Có người hỏi Phật: “Tôi muốn biết về cảnh giới của bình an, 
cảnh giới của cô tịch và của cách ly tịch tĩnh. Làm sao một người 
có thể trở nên bình tĩnh, độc lập, và không muốn nắm bắt bất cứ 
cái gì?” 

Phật đáp: “Người ta làm điều ấy bằng cách phá bỏ sự mê hoặc 

“tôi hiện hữu'. Bằng, cảnh giác và chú ý, người ấy bắt đầu buông 
bỏ những thèm muôn khi chúng phát sinh. Nhưng khi bắt đầu 
thực hiện bất cứ điều gì, người ấy nên ý thức về sự kiêu mạn bên 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 31 


trong. Người ấy nên tránh nghĩ mình giỏi hơn, tệ hơn hay bằng 
người khác, vì đó là chỉ là so sánh và nhắn mạnh cái ta. 

“Người ấy nên tìm sự bình an bên trong và không tùy thuộc 
vào nó ở bất cứ nơi nào khác. Vì khi một người tĩnh lặng bên 
trong, thì không thể tìm thấy cái ta. Dưới sâu của đại đương 
không có sóng, nó yên tĩnh và không bị phá vỡ. Người bình an 
cũng như vậy. Người ấy bình lặng, không có bất cứ sự nắm bắt 
nào. Người ấy đã buông bỏ nền tảng của ngã và không còn tạo 
kiêu mạn và ham muốn nữa.” 

Táp Kinh 


Tôi đã dạy con đường không tạo ra sự phân biệt giữa bên trong 
và bên ngoài giáo lý. Vì trên phương diện chân lý ắt không có vật 
gì như là “bàn tay năm chặt” của ông thầy, giấu đi một tri kiến cốt 
yêu nào đó đối với học trò. Bí mật là dấu hiệu của giáo pháp sai 
lầm. 

Kinh Trường Bộ 


Magandiya hỏi Phật: “Quan điểm của ngài là gì, ngài sống như 
thế nào, và định mệnh tương lai của ngài là gì?" 

Phật đáp: “Khi nghiên cứu tất cả những quan niệm mà người 
ta có chấp giữ, tôi không nói, “Tôi tuyên bố điều này' hay “Tôi 
tuyên bố điều đó. Quán sát tất cả những quan niệm của con 
người nhưng không chấp giữ chúng, tôi tìm cầu chân lý và đã tìm 
được sự bình an bên trong.” 

“Nhưng một người trí tuệ miêu tả như thế nào sự bình an bên 
trong mà ngài đã tìm được mà không qui chiếu với một trong 
những hệ thống suy lý, không nhận một trong những quan niệm 
của con người mà ngài không chấp giữ?” 

“Người ta không đạt được bình an bằng suy lý, truyền thống, 
kiến thức, nghỉ thức, hay quan điểm, cũng không đạt được nó mà 
không có sự trợ giúp của bất cứ cái nào trong những cái đó. Bằng 
cách lấy những yếu tổ đó làm phương tiện và không nắm giữ 
chúng như là cứu cánh trong đó người ta tìm thấy bình an và 
trong sáng.” 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 32 


“Nhưng nêu ngài nói rằng người ta không đạt được sự trong 
sáng bằng, truyền thông hay quan điểm và cũng không đạt được 
nó nếu thiếu những cái đó,” Magandiya khăng khăng, “vậy thì đối 
với tôi dường như ngài đang nói chuyện phi lý.” 

“Bởi vì cố chấp quan điểm của mình mà ông tiếp tục hỏi 
những câu hỏi này,” Phật đáp, “ông bị những ý niệm dự tưởng ám 
ảnh và ông đang bám chặt vào chúng. Tôi không tin ông có nghe 
bất cứ điều nào tôi nói; vì thế ông xem nó là phi lý. Ông đang tìm 
một cái gì đó cao hơn. Nhưng đối với người đã tìm được sự trong 
sáng thì không có những ý nghĩ về cao hơn hay bằng nhau hay 
thấp hơn như thế, bởi vì nghĩ theo cách đó thì liền đi vào tranh 
luận. Tại sao người trí tuệ phải tranh luận, nói, “Đây là sự thật” 
hay “Đây là nói dối”? Và nêu người ấy không có những ý nghĩ về 
bằng nhau hay không bằng nhau như thế, thì người ấy sẽ tranh 
luận với a1? 

“Người tự tại rong chơi trong thế gian, thoát khỏi những ý kiến 
và quan điểm, không chấp giữ chúng, không nhập cuộc tranh luận 
và bàn cãi. Như hoa sen vươn lên trên cọng sen không bị bùn 
nước vấy bần, cũng vậy người trí tuệ nói về sự bình an và không 
bị quan niệm của thế gian ô nhiễm.” 

Táp Kinh 


Này Mahamati (Đại Huệ), bất nhị có nghĩa là gì? Nó có nghĩa 
là ánh sáng và bóng tối, đài và ngắn, đen và trắng, chỉ có thê kinh 
nghiệm trong môi tương quan với nhau; ánh sáng không độc lập 
với bóng tôi, đen không độc lập với tống: Không có đối nghịch 
mà chỉ có quan hệ. Cũng vậy, niết-bàn và thế giới bình thường 
của đau khổ không phải là hai vật mà là quan hệ với nhau. Không 
có niết-bàn ngoại trừ nơi nào có thế gian đau khổ; không có thế 
gian đau khổ nào tách rời niết-bàn. Vì hiện hữu không loại trừ 
nhau. 

Kinh Lăng Già 


Đệ tử Punnaka hỏi Phật: “Vì sao những người khôn ngoan 
trên thê gian — giáo sĩ, nhà cai trị, và những người khác — luôn 
luôn hiện tê thân?” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 33 


Phật đáp: “Họ hiến vật tế thần bởi vì họ muốn giữ đời sống 
của họ như vậy và không có bất hạnh nào xảy ra khi họ già.” 

“Nhưng, thưa Phật,” Punnaka hỏi, “tuổi già của họ có khác đi 
với những hiến dâng đầy quan tâm này không?” 

“Những cầu nguyện, tán tụng, hiến dâng, và hy vọng của họ tất 
cả đều đặt trên căn bản của những sở hữu, quả báo, thèm khát 
khoái lạc. Những người chuyên môn cầu nguyện này đều thèm 
khát sự tiếp tục hiện hữu. Nhưng nó không làm cho tuổi già của 
họ đôi khác.” 

“Thưa Phật, xin hãy nói cho con biết, nếu tất cả những hiến tế 
của những người chuyên môn ấy không làm cho họ vượt qua 
được tuôi già, thì ai từng vượt qua được?” 

Phật nói: “Khi một người đã hiểu thế gian một cách thấu triệt, 
từ đỉnh đến đáy, khi không một cái gì trên thế gian làm người ấy 
lay động nữa, thì người ây trở thành người không có bối rối, sợ 
hãi, run tây, và thèm muôn dục vọng. Người ây đã vượt qua bên 
kia tuổi già và qua bên kia sinh tử.” 

Táp Kinh 


Có người hỏi Phật: “Đến mức độ nào thì một người có thê 
được gọi là người nói đạo?” 

Phật đáp: “Nếu một người dạy đạo để vượt qua bên kia bạo lực 
chuyên chế của sự vật vật chất và dạy làm cách nào để vượt qua 
bên kia tình cảm, nhận thức, xung động, và ý thức — giảng dạy sự 
không dính mắc những cái đó — thì người ây có thể gọi là người 
nói đạo. Nếu người ây tự mình có găng vượt qua bên kia sự lôi 
kéo của thế giới vật chất và cảm thấy không dính mắc với nó, thì 
có thể nói người ấy đang sống hợp với đạo. Nếu người ấy được 
giải thoát do sự vượt qua bên kia và không dính mắc, thì ông có 
thê nói người ấy đã tìm được niết-bàn ở đây và bây giờ. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Shariputra (Xá-lợi-phất) hỏi: “Khi một người theo đạo đạt 
được đại minh tri của trí tuệ toàn hảo thì người ây có ham muôn 
và tu dưỡng sự toàn tri, tri kiên vô biên không?” 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 34 


Phật đáp: “Một người theo đạo đạt được như thế không bao 
giờ ham muốn hay tu đưỡng tri kiến vô biên. Chính thái độ không 
ham muốn và không tu dưỡng đó tiết lộ mọi sự với người ây và 
người ấy thấy tất cả những cơ cấu khả hữu — theo các đối tượng 
của các giác thức đối với chư Phật — trong bản tánh là trong sáng. 
Tính trong sáng này, sự thực, một cách đơn giản chỉ là toàn bộ sự 
tỉnh giác của một vị Phật. Cũng vậy, người theo con đường bây- 
giờ-tinh-giác trở thành hòa nhập trong trí tuệ vô biên và tức khắc 
nở hoa như là chính sự toàn tri. 

Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


Miêu tả sự tỉnh giác của mình, Phật nói: “Sinh, sinh! Diệt, 
diệt! Ở ngay ý nghĩ đó, này các tỳ kheo, ở đó phát sinh trong tôi 
cái thấy về sự vật không có trong tâm trước kia. Tri kiến phát sinh 
— như thể là sắc, như thế là sự sinh của sắc, như thế là sự diệt của 
sắc. Sự nhận biết phát sinh — như thế là sự sinh của nó, như thế là 
sự điệt của nó. Và cảnh giới ở trong cái hiểu về sinh và diệt — đó 
cũng phát sinh.” 

Kinh Tương Ung Bộ 


Ananda (A-nan-đa) nói: “Tình bạn với những gì đáng yêu, sự 
kết giao với những gì đáng yêu, sự thân thiết với những gì đáng 
yêu — ây là một nửa của đời sông thánh thiện.” 

Phật đáp: “Chớ nói vậy, A-nan-đa. Đó là toàn thê, không phải 
một nửa, của đời sống thánh thiện. Một người được phúc đức như 
thế với những gì đáng yêu sẽ phát triển con đường hiện thê đúng, 
sự suy nghĩ không còn năm bắt những cái gì không thật, mục đích 
quan tâm và sẵn sàng, sự quán xét không bị ràng buộc và tự do. 
Sự kết giao với những gì đáng yêu là toàn thể đời sống thánh 
thiện.” 

Kinh Tương Ung Bộ 


Rohitassa hỏi: “Trong khi đang tiếp tục đi trên đường đạo, có 
nơi nào người ấy có thê tìm được một chỗ không có sinh, không 
có chết, không có suy tàn, không có chấm dứt, và không có tái 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 35 


sinh nữa không? Dọc theo đường đạo có chỗ nào người ta có thể 
thấy được sự chấm dứt hay sự đi đến chấm dứt của hiện hữu?” 

Phật đáp: “Không, bạn ơi, không có nơi nào có bản tánh đó. 
Khi bạn đang đi theo đường đạo, bạn không thê biết sự chấm dứt 
hay thấy sự chấm dứt hay sự đi đến chấm dứt của hiện hữu. Tuy 
nhiên, bạn có thê chấm dứt được phiền não và đau buồn của mình 
— sự thực, bạn có thể chấm dứt nó ở đây và bây giờ. Vì trong 
chính thân này, dài một mét tám, với tất cả những ân tượng giác 
quan, ý nghĩ, và ý niệm của nó, ở đây tôi tuyên bố với bạn, là thế 
giới và nguôn gôc của thế giới, sự tận cùng của thế ØIớI, Và cũng 
là con đường đưa đến sự châm dứt đó.” 


Chỗ tận cùng của thế giới không đến được bằng du hành 
Song trừ phi đến được chỗ tận cùng của thế giới 
Thì không có sự giải thoát khỏi phiền não. 


Người có trí tuệ và sống cuộc đời từ ái 
Bắt đầu biết thế giới. Người ấy sẽ đi đến tận cùng thế giới. 
Và lúc ấy y sẽ không ham muốn thế giới này 
Hay bắt cứ thế giới nào khác. 
Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Tôi sẽ dạy các ông về Tất Cả. Hãy lắng nghe kỹ. Thế nào là 
Tất Cả? Ấy là mắt và đối tượng có thể thấy được, tai và âm thanh, 
mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, tâm và ý. Đây là Tất Cả. 

Nếu có người nào nói, “Cái Tất Cả này không đủ. Tôi sẽ công 
bố một cái Tất Cả khác,” có thể làm được điều ây không? Có thê 
người nói tin là có thể làm được, nhưng y không thể đưa ra một 
cái Tất Cả nào khác. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Trong vùng núi Hi-mã-lạp-sơn có một vùng đất gồ ghề và khó 
đi qua, khỉ cũng như người không thê sống ở đó được. Và có một 
vùng đất khác khi có thể sông được nhưng người thì không. Cũng 
có những thung lũng rất thú vị mà cả khi lẫn người đều có thể 
sống được. Trong các thung lũng này, thợ săn đặt bẫy có nhựa 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 36 


thông dính trết trên những cây có khi để bắt chúng. Khi nào 
không tò mò và tham lam, khi thấy cái bẫy nhựa thông ấy liền 
tránh đi. Nhưng khỉ nào ngu và tham lam sẽ đến chỗ nhựa thông 
và đưa chân vào đó. Lúc ấy chân nó bị dính chặt. Nó liền đưa 
chân kia nắm lấy nhựa thông, và chân này cũng bị dính chặt. Để 
giải thoát hai chân, nó cỗ gắng dùng các chân của nó, nhưng khi 
các chân bị dính hết, nó dùng miệng. Khi miệng bị dính nữa thì 
nó bị dính cả năm chỗ, vì thế nó nằm xuống và kêu la. Người thợ 
săn nghe tiếng kêu la, liền đến bắt nó. 

Một người đi lang thang sai chỗ cũng giống như vậy. Thế nào 
là sai chỗ? Tự mình vướng mắc vào sự thích thú của năm giác 
quan, bị mắc bẫy và làm nô lệ của đam mê thích thú, đó là sai 
chỗ, sự bị nô lệ đó vượt quá nhu cầu và phạm vi của đời sống. 

Các ông nên dạo bước ở những chỗ của mình, phát hiện hòa 
hợp với chân tánh. Thế nào là chỗ của mình? Ấy là mục trường 
thanh tây và chú tâm nhiệt thành, nơi mà sự không hài lòng và 
tham lam được đặt sang một bên vì thế gian. Đó là chỗ riêng của 
mình, phạm vi của bản tánh. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Có một nhân duyên lớn mà tôi đã thâm nhập và nhận ra. Nhận 
ra nó, bây giờ tôi có thể tuyên bố, dạy, và định nghĩa nó, trình bày 
cho tất cả hiểu. 

Cái gì là nhân duyên của thế gian này? 

Thân là nhân duyên của thế gian. Với thân và sắc đi đến xúc 
cảm, nhận thức, ý thức, và tất cả những hoạt động khắp suốt thế 
gian. Sự sinh của sắc và sự diệt của sắc — mọi sự vật được tâm 
nghe, cảm, và biết, tìm kiếm và đạt đến — tất cả đây là thế gian 
hiện thân, để thâm nhập và nhận ra. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Hôm nay lài nở hoa tươi, 

Hoa héo hôm qua đã rụng rồi. 
Hãy đề cho lòng ham, ghét cũ 
Rung rơi như những cánh hoa kia. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 37 


Tĩnh lặng nơi thân, khẩu, Và ý, 
Khi đặt tất cả ham muốn thế gian sang một bên, 
Mình sẽ biết chính mình là tĩnh lặng. 


Tự khuấy động mình để khảo sát mình, 
Hãy canh chừng và chăm chú, 
Canh chừng cái ngã này và sống an lạc. 
Kinh Pháp Cú 


Khi đủ nhân và duyên, mất hiện diện. Khi không đủ nhân và 
duyên, mắt không hiện diện. Điều này cũng đúng với thân, thức, 
tâm, và nhận thức. 

Kinh Kim Cương 


Hãy để tôi nói với các ông về trung đạo. Mặc y phục thô và dơ 
bản, để tóc mọc rối bời, kiêng cữ ăn thịt hay cá, không làm sạch 
người mê hoặc. Hành hạ xác thịt bằng sự khó nhọc quá độ không 
đưa đến chiến thắng vinh quang các giác quan. Tất cả sự đau khô 
tự gánh chịu vẫn vô dụng chừng nào cảm giác về ngã còn thống 
trỊ. 

Nên bỏ đi sự tự bận rộn với chính mình, rồi ăn uống một cách 
tự nhiên, tùy theo nhu cầu của cơ thê. Tùy thuộc vào sự thèm ăn 
ngon của mình — đù bị bỏ đói hay đắm mình trong đó — có thể đưa 
đến trở thành nô lệ. Quả thực, giữ thân thê khỏe mạnh là một bốn 
phận, nêu không tâm sẽ không khỏe mạnh và trong sáng. 

Đây là trung đạo. 

Pháp Thoại lI 


Người ta không biết không có nghĩa là người ta không biết 
giống như bò hay dê. Ngay cả những kẻ vô minh cũng tìm đường 
đi đến thực tại. Nhưng, khi tìm, họ thường hiểu nhằm những gì họ 
gặp phải. Họ theo đuôi tên gọi và phạm trù thay vì đi sang bên kia 
cái danh để đến cái thực. 

Kinh Trường Bộ 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 38 


Một hôm một đệ tử thông minh sáng láng của Phật hỏi Phật 
ông ta có thể đưa người em trai của mình gia nhập tăng già hay 
không. Phật hoan hỉ đồng ý. 

Nhưng người em, mặc dù hiền lành và dịu dàng, hóa ra lại 
chậm chạp và kém trí. Anh ta không hiểu những gì mình học và 
xin được về nhà để không lãng phí thì giờ của Phật hay làm cho 
người anh thất vọng. 

“Con chăng cân phải bỏ cuộc,” Phật nói. “Con không nên bỏ 
việc tìm giải thoát chỉ vì con thấy mình dường như đần độn. Con 
có thể buông bỏ tất cả những triết lý con đã được dạy và thay vì 
chỉ tụng một câu chân ngôn thôi — ta sẽ dạy nó cho con ngay bây 
giờ. Phật ban cho ông tăng trẻ câu chân ngôn và bảo ông ta đi đi 
với lòng thương mến. 

Nhưng chẳng bao lâu ông tăng trở lại, lần này còn xấu hỗ hơn 
nữa. “Thưa Phật thương mên của con, con không thể nhớ được 
câu chân ngôn Ngài đã cho con và vì thế con không thể tu tập 
được nữa.” 

Phật từ ái lặp lại chân ngôn cho ông ta. Nhưng ông ta trở lại 
hai lần nữa, mỗi lần đều quên. Vì thế Phật cho ông ta một hình 
thức đã được đơn giản hóa. Nhưng khi chân ngôn đơn giản ấy 
cũng vuột khỏi tâm ông tăng, ông ta hầu như không dám đến 
viếng Phật trở lại. 

“Còn có một phiên bản ngắn hơn nữa,” Phật mỉm cười bảo ông 
ta. “Nó chỉ có hai âm tiết. Xem con có thể nhớ nó được.” 

Nhưng ông tăng không thể nhớ được. Ông ta sụp xuống và 
khóc trong am của mình. Người anh thấy vậy rất tức giận, cảm 
thấy rằng thanh danh của mình bây giờ đã bị ô uế. Ông ta bảo ông 
tăng trẻ hãy về nhà, vì thế cậu thanh niên rời am và buồn bã tìm 
lối men theo đường đi. 

Khi cậu ta đến gần một vườn cây thì gặp Phật từ vườn cây 
đang đi đến. Phật mỉm cười và năm lấy tay cậu. Họ cùng nhau đi 
đến một ngôi chùa nơi có hai ông tăng già đang quét dọn. Phật nói 
với họ: “Từ nay chú tăng trẻ này sẽ ở đây với các ông. Hãy tiếp 
tục quét, khi chối của các ông đưa tới đưa lui, hãy niệm chân 
ngôn hai âm tiết này, tôi sẽ nói cho các ông ngay bây giờ. Hãy 
tiếp tục không ngừng cho đến khi tôi trở lại.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 39 


Ông tăng trẻ ngồi xuống. và lắng nghe hai cây chổi chuyên 
động, tới lui trên sàn nhà. Ông ta nghe nhịp điệu thì thầm của 
chân ngôn khi nó được niệm đi niệm lại. Chuyện này tiếp diễn 
nhiều tuần lễ, và trước khi Phật trở lại, ông tăng trẻ đã tìm được 
sự giải thoát viên mãn và hai vị tăng già cũng vậy. 

Kinh Trung Bộ 


Vì tâm không phải thân, 
Không gì khác diệt nó được. 
Nhưng vì trói buộc với thân, 
Nó bị đau khổ của thân tồn hại. 
Kinh Bô-đê Hành 


Một người theo đạo Jaina (Kỳ-na) tranh luận với Phật: “Ngài 
nói rằng tất cả vạn vật đang biến đổi và do đó không có ngã 
thường hằng. Nhưng cây cỏ tùy thuộc vào đất mà sinh trưởng, 
cũng vậy con người là vật chất và có nhu cầu, tình cảm và vân 
vân. Vì thế tôi nói rằng hình hài vật chất này và mọi vật liên hệ 
với nó là ngã của tôi.” 

“Vậy thì ông có quyên lực để biến đổi hình dạng của ông cao 
hơn hay thấp hơn không?” Phật hỏi. 

“Không,” người Jaina giáo thừa nhận. 

“Có phải những vật thê vật chất là thường hằng?" 

“Không.” 

“Vậy thì, có trí tuệ hay không khi nghĩ rằng những vật thê vật 
chất vô thường, như hình dạng của ông, là thuộc về ông hay là 
chính ông?” 

“Không, nghĩ như vậy là sa1,” người Jaina giáo nói, “và tôi xin 
lỗi nếu tôi đã nói bừa. Làm sao các đệ tử của ngài đạt đến mức 
hiểu biết như ngài?” 

“Thấy một cách trực tiếp và thức ngộ tất cả mọi điều, ngay cả 
ý nghĩ và tình cảm như thực, họ có thể nói: “Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi. Bằng cách này họ được giải 
thoát khỏi sự ràng buộc mê hoặc của họ với chính họ.” 

Kinh Trung Bộ 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 40 


Thế giới được hiểu theo cách của tâm 
Thế giới được hành động theo cách của tâm 
Tất cả những điều tốt và xấu 
Trên thế gian hiện hữu theo cách của tâm. 
Kinh Tương Ung Bộ 


Một người bà-la-môn tên là Sangarava tắm mỗi sáng và chiều 
trên dòng sông như thế ông ta có thể rửa sạch được bất cứ tội gì 
đã phạm trong ngày. 

Phật nói với ông ta: “Nếu tắm có thê rửa sạch hết tội lỗi, thì tất 
cả ếch nhái, rùa, và cá sấu đều thoát được tội lỗi! Cái hồ thực là 
cái hồ điều thiện, với nét trang nhã là bờ hồ để tắm. Trong sạch và 
không ô nhiễm, nó xoa dịu tất cả những ai tự nhảy vào. Hãy nhảy 
vào nước thiện và học bơi.” 

Kinh Tương Ung Bộ 


Thân này không phải của mình, cũng không thuộc về người 
khác. Nên xem nó như là sản phẩm của toàn bộ lịch sử. Về điểm 
này, người trí tuệ sẽ phản chiếu về bản tánh của nhân duyên, nói: 
Nếu cái này sinh, cái kia sẽ sinh, nếu cái này không sinh, cái kia 
sẽ không sinh. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Có hai loại hạnh phúc. Có loại hạnh phúc của đời sống không 
phạm vào khoái lạc tình dục, và có loại hạnh phúc của đời sống 
phạm vào khói lạc tình dục, một loại đi tới ý thức mới. Trong hai 
loại này, hạnh phúc đi tới vĩ đại hơn. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Phật nói chuyện với Uttara, đệ tử trẻ của một vị thầy gọi là 
Parasariya. 

“Này Uttara, thầy Parassariya có dạy anh làm cách nào để 
kiểm soát các giác quan không? 

“Dạ có, thưa Phật, thầy ấy có dạy chúng tôi cách kiểm soát các 
giác quan của mình.” 

“Ông ấy dạy làm thế nào?” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 41 


“Chúng tôi được dạy không xem sắc tướng bằng mắt, không 
nghe âm thanh bằng tai. Đó là cách kiểm soát các giác quan.” 

“Nhưng trong trường hợp đó, Uttara, thì người mù và người 
điếc phải hoàn toàn kiểm soát được các giác quan của họ, vì một 
người thì không thấy và người kia thì không nghe.” 

Uttara im lặng. 

“Này Uttara, thầy Parasariya dạy anh một cách và ở đây chúng 
tôi dạy một cách khác. Hãy để tôi nói anh nghe chúng tôi dạy cái 
gì. Khi một tăng nhân thây sắc tướng bằng mắt, thường sinh ra 
cảm giác thích hay không thích. Lúc ấy tăng nhân ấy hiểu rằng 
thích hay không thích đã phát sinh nhưng không cái nào là không 
thể tránh được mà tùy thuộc vào nhân duyên. Vì thế tăng nhân ấy 
tiễn tới một cảnh giới trong đó có sự tĩnh lặng và thấy rằng làm 
như thế thì thích hay không thích biến. mắt và tăng nhân ấy thấy 
sự vật như thực. Đó là cách tăng nhân ấy kiểm soát các giác quan 
của mình. Đó là những gì chúng tôi dạy.” 

Kinh Trung Bộ 


Những người suy tưởng về ngã thường thấy nó theo một trong 
mấy cách. Họ thấy thân là ngã, hay ngã có thân, hay họ thấy. thân 
là phần của ngã, hay ngã gôm trong thân. Nhưng trong tất cả 
những cách này cảm giác về “ngã hiện hữu” không bao giờ bị bỏ 
rơi, vì người ta không thấy sự phát sinh và suy vong và con 
đường nhân duyên mà xem thân và ngã như những thực thể kiên 
cô. 

Táp Kinh 


Tâm này như con cá khi ra khỏi nước tự vẫy đập và ném mình 
lung tung, ý nghĩ của nó theo sau từng khát vọng. 

Cái tâm lang thang như thế thì yêu kém và không vững vàng, 
bị lôi cuốn đây đó, khắp mọi nơi. Kiểm soát nó và biết được niềm 
an lạc của giải thoát thì tốt biết bao. 

Và sự mê hoặc của những ý nghĩ vẫn còn vô kỷ luật làm sao, 
vi tế làm sao. Làm cho chúng yên tĩnh và làm chủ được chúng là 
con đường an lạc chân thực. 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 42 


Đặt chiếc dây cương lên cái tâm lang thang, người cầu tìm 
nhất tâm dừng lại những ý nghĩ của mình. Y không còn phóng ra 
những ý nghĩ ương bướng bất thường và thấy bình an. 

Kinh Pháp Cú 


Được sinh ra làm người là khó và sống cuộc sông của người là 
khó, và càng khó hơn nữa là tỉnh giác, vươn lên và đi theo. 

Song lời dạy thì đơn giản: “Ngừng làm điều xấu, học làm điều 
tốt. Và hãy làm cho tâm mình thanh tịnh. 

“Đừng nói hay làm điều gì khiến ai đau đớn. Hãy ăn uống điều 
độ. Hãy sống trong cô tịch bên trong. Và hãy tìm ý thức sâu kín 
nhất.” Đây là lời dạy. 

Kinh Pháp Cú 


Tâm nhận thức của các ông đã sẵn quang minh và chiếu sáng. 
Nhưng các ông nhuộm màu nó bằng tất cả những chấp trước của 
mình. Không dễ gì hiểu được điều này, và nhiều người không 
hiểu. Họ không tu dưỡng tâm nhận thức của họ. Nhưng tâm ây, 
quang minh và. chiếu sáng, vốn không có tất cả mọi dính mắc, bởi 
vì chúng đến rồi đi. Các ông nên hiểu điều này và vì các ông nên 
có sự tu dưỡng tâm nhận thức. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Này các tỳ kheo, thân không phải là ngã. Từ xa xưa, thân phát 
triển theo duyên và duyên ấy cũng không có ngã. Vậy thì làm sao 
thân, phát triển từ một cái gì đó không có ngã, là ngã được? Cũng 
vậy, những ý nghĩ và ý tưởng xuất hiện do ảnh hưởng của tất cả 
chúng sinh qua thời gian — làm sao những ý nghĩ và ý tưởng là 
ngã được? Cũng vậy, những cảm giác và nhận thức liên quan với 
thân và tâm — làm sao chúng có thể là ngã được? 

Kinh Tương Ung Bộ 


Khi chơi đàn tỳ bà, sự chơi ấy không phải từ chỗ tích trữ có 
trước mà đến. Khi nhạc ngừng, nó không đi bất cứ nơi nào khác. 
Nó xuất hiện do cách cấu trúc của cây đàn và sự chơi của người 
trình diễn. Khi ngừng chơi, nhạc không còn hiện hữu. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 43 


Cũng vậy, tất cả các thành phần kết hợp của con người, cả vật 
chất và phi vật chất, xuất hiện, diễn vai trò của chúng, và ra đi. 
Cái chúng ta gọi là một người là đem các thành phần ấy lại với 
nhau và những hành động của các thành phần ấy với nhau. Ở đó, 
không thể tìm thấy một cái ngã thường hăng nào cả. Song vẫn có 
một nghịch lý. Vì có đường đi và có sự đi, nhưng không có người 
đi. Có hành động nhưng không có người hành động. Không khí di 
động nhưng không có gió. Ý tưởng vê một cái ngã đặc biệt là một 
sai lầm. Hiện hữu trong sáng và rỗng lặng. 
Luận Đạo Thanh Tịnh 


Nếu tâm trở nên vững như đá 
Và không lay động nữa 
Trong thế giới mọi vật đang lay động, 
Tâm sẽ là người bạn vĩ đại nhật của ta 
Và đau khổ sẽ không đến trên đường đi của ta. 
Kệ Trưởng Lão 


Ai sẽ siêu việt thế gian này? Ai sẽ siêu việt cõi chết, và cõi trời 
cũng như với tất cả chư thiên? Ai sẽ tìm được con đường chân 
chính và sáng soI của đạo? 

Các người sẽ [làm những điều đó]. Cũng như người góp nhặt 
hoa khám phá những đóa hoa trang nhã nhất và hiếm có nhất, các 
người cũng sẽ góp nhặt các giáo lý và siêu việt thế gian này. 

Khi các người biết rằng thân chỉ là bọt nước trên đầu sóng, 
không có thực như bóng nước trong sa mạc, các người sẽ bẻ gãy 
những mũi tên khát vọng đầy hoa. Vô hình, các người sẽ trốn 
thoát điêm vương và tiếp tục du hành. 

-Mùi thơm của gỗ chiên đàn, hoa huệ, hoa lài không thể không 
thể đi ngược gió, nhưng các người sẽ đi ngược gió. Mùi thơm của 
việc làm điều thiện đi tất cả mọi hướng, ngay cả những nơi tận 
cùng trái đất. 

Hoa sen mọc sáng ngời làm sao nơi rác rến bên đường. Mùi 
thơm ngạt ngào của nó khiến trái tim nhẹ nhàng. 

Các người cũng vậy, những người tỉnh giác, sẽ chiếu sáng 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 44 


bóng tối chung quanh, tỏa hương thơm trí tuệ của mình. 
Kinh Pháp Cú 


Hãy tìm một chỗ chỉ có một mình mình. Hãy tự luyện tập theo 
cách sau đây: Khi hít vào, hãy kinh nghiệm đang hít vào. Khi thở 
ra, hãy ý thức đầy đủ rằng mình đang thở ra. Nếu ôm ấp và tu tập 
cách này, sẽ có kết quả lớn. Bất cứ các ông làm điều gì và bất cứ 
các ông ở đâu, cũng sẽ được vững vàng, an tĩnh, và tập trung nếu 
các ông trở nên ý thức hơi thở của mình. 

Kinh Trung Bộ 


Hãy phát triển phép thiền định như nước. Làm như thế, các 
người sẽ thấy rằng ý nghĩ và ấn tượng chiếm hữu các người sẽ 
trôi đi. Y như người ta tắm rửa thân bằng các thứ chất lỏng, mồ 
hôi và nước miếng, mủ và máu, nhưng nước không phiền hay 
gớm ghiết — như thế phép thiền định nước này sẽ đem lại bình an 
cho các người. 

Kinh Trung Bộ 


Một người đang bị bối rối hỏi Phật: “Tôi nghe nói rằng một 
vài vị tỳ kheo thiền định với những mong muôn, những tỳ kheo 
khác thiền định mà không mong muốn gì, và những tỳ kheo khác 
nữa thì lạnh lùng với kết quả. Cách nào tốt nhất?” 

Phật đáp: “Dù họ thiền định với mong muốn hay không, nếu 
họ có ý niệm sai và phương pháp sai, họ sẽ không có được kết 
quả nào từ sự thiền định của họ. Hãy nghĩ điều này. Giả Sử có 
người muốn có dầu, y bỏ cát vào một cái bát, rồi rắc ít muối vào. 
Dù ép nó thế nào, y cũng sẽ không có được dầu, vì đó chăng phải 
là phương pháp. Một người khác cần sữa. Y bắt đầu vắt cặp sừng 
của con bò cái tơ. Dù có mong muốn nào hay không, y cũng sẽ 
không có được sữa từ sừng bò, vì đó chẳng phải là phương pháp. 
Hoặc nếu có người đỗ đầy một bình nước rồi khuấy nó đề lấy bơ, 
y sẽ chỉ được nước. 

“Nhưng nếu có người thiền định với thái độ tốt, với sự chú ý 
và tâm niệm đúng, thì dù y có mong muốn hay không, y sẽ có nội 
kiến tốt. Cũng như đồ những hạt có chất dầu vào một cái bát và 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 45 


ép chúng, hay lấy sữa bò bằng cách vắt vú con bò, hay đỗ kem 
vào bình và khuây nó. Ấy là phương pháp đúng.” 
Kinh Trung Bộ 


Đây là cách các ông nên quán sát. Thế giới là một ý tưởng 
trong tâm mà chữ /ðé giới được buộc vào đó. Ở bên kia ý tưởng 
này là sự huyền bí của tính hiện hữu. Nhưng không thể giải thoát 
con người khỏi sự ràng buộc vào ý tưởng ấy — vào cái làm họ mù 
lòa trước thực tại — mà không có phương pháp thích hợp. Như vậy 
các ông nên đi con đường toàn hảo ba-la-mật của bố thí, [trì 
giới?], nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định, và trí tuệ. Tuy nhiên, trong 
khi đi theo các sinh hoạt này, các ông nên giữ ý thức rằng thế giới 
là hư huyền. Vì những người không biết mà các ông dân thân vào 
việc làm năng động và mạnh mẽ cũng như trong thiền định và chú 
ý qui nhất. Khi hiểu rằng không có trí tuệ, các ông không thê làm 
được điều gì cho người khác, ấy là sự tỉnh giác rằng những gì 
mình đang làm vừa là thiết yếu vừa là hư huyễn. 

Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


Cần thiết phải tu dưỡng một giới luật nào đó của tâm, vì một 
cái tâm không giới luật luôn luôn tìm được lý do miễn giảm cho 
hành vi ích kỷ và thiếu suy nghĩ. Khi cái tâm không theo giới luật, 
cái thân cũng không theo giới luật, và lời nói và hành động cũng 
thế. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Tu-bồ-đề nói: “Nếu con hiểu đúng, một người ước mong đạt 
được trí tuệ toàn hảo nên quán xét cách sự vật tồn tại trên thế gian 
và nên tu tập đầy đủ và thâm sâu các ba-la-mật (lục độ) nhưng 
không nên tin đó là thực tại tối hậu, y cũng không nên lấy đó làm 
khái niệm và chủ thuyết.” 

Phật đáp: “Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Người quán sát hiện hữu theo 
cách này biết bản tánh của hữu vi và vô vi và khiến cho mình trở 
thành người thiện xảo trong việc chỉ ra chân lý cho người khác.” 

Tu-bô-đề hỏi: “Nhưng đấy có phải chỉ dành cho những người 
trí tuệ và thông minh?” 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 46 


“Không, không phải,” Phật đáp, “Điều này mở ra cho tất cả, 
ngay cả những người trí kém và những ai không thể chú ý. Cánh 
cửa mở rộng cho bất cứ ai muốn đi con đường này — nhưng không 
mở ra cho người lười biếng và vô cảm.” 

Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


Chóng vánh là thế gian này 
Thành và hoại chính là bản tánh 
Sự vật phát sinh thành và lại diệt 
Hạnh phúc kỳ diệu và bình an. 
Phẩm Nhân Duyên 


Khi các ông nghĩ về một đối tượng, đôi khi xảy ra những ý 
nghĩ ác, bất thiện kết nối với ghét và mê hoặc đi vào tâm các ông. 
Cách đề loại bỏ chúng là tập trung vào một đối tượng khác thiện 
lành. Như một người thợ mộc giỏi loại bỏ cái móc thô bằng cái 
móc đẹp, như vậy những ý nghĩ ác sẽ biến mất. Khi những ý nghĩ 
ác ra đi, tâm sẽ trở nên yên tĩnh, hợp nhất, và tập trung một lần 
nữa. 

Kinh Trung Bộ 


Đây chính là con đường ấy, 

Vì không con đường nào khác đưa đến 

Cái thấy thanh tịnh. 

Nếu theo nó, 

Đau khô sẽ dút. 

Vì ta biết làm sao loại bỏ 

Những cái gai mê hoặc, ta vén mở con đường. 

Chính các người nên luôn luôn cô gắng. 

Chư Phật chỉ dạy thôi. 

Những aI đi trong quán sát 

Tự giải thoát họ khỏi ràng buộc với chính mình. 
Kinh Pháp Cú 


Phật nói với các tỳ kheo: “Mùa mưa đã đên, tôi muôn an cư 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 47 
trong ba tháng này. Tôi thích người khách viếng duy nhất của tôi 


là người mang thức ăn cho tôi.” 

Cuối ba tháng, Ngài nói: 

“Này các tỳ kheo, nếu những người thuộc các tín ngưỡng khác 
hỏi các ông, “Phật tu tập thiền định gì trong những ngày mưa?" 
các ông nên nói, 'Ông ấy dùng mùa mưa tu tập thiền định chú tâm 
vào hơi thở ra vào.” Này các tỳ kheo, bằng cách này, tôi chú tâm 
hít vào và chú tâm thở ra. Khi thở một hơi dài, tôi biết nó dài; và 
khi thở ra tôi biết “tôi thở ra một hơi dài." Với hơi thở ngắn cũng 
vậy, biết nó vào và biết nó ra. Trong chú tâm, tôi ý thức toàn bộ 
quá trình ấy. 

“Tôi cũng tu tập quán thân bằng cách này. Khi đứng, tôi ý thức 
tôi đang đứng; khi ngôi, biết toàn bộ vê ngôi; và khi nằm, kinh 
nghiệm đầy đủ về nằm. Bằng kinh nghiệm mỗi khoảnh khắc, tâm 
tôi không còn bám vào thế gian nữa. 

“Sự chú tâm vào hơi thở ra vào, vào quán sát thân, vào giữ ý 
thức từng khoảnh khắc, là một việc làm cao quí và là con đường 
tuyệt diệu, đưa đến sự tự tại của tâm và đến trí tuệ. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Thực tại như thực trở thành cái thấy chân chính của người 
thiền định. Nghĩ về thực tại như thực trở thành suy nghĩ chân 
chính. Nhận thức về thực tại như thực trở thành nhận thức chân 
chính. Nhiếp tâm về thực tại như thực trở thành nhiếp tâm chân 
chính. Hành động của thân và ngữ lúc ấy cùng thắng hàng với 
thực tại như thực. Người thiền định phát triển và viên mãn theo 
cách này. 

Kinh Trung Bộ 


Purna, một trong các tỳ kheo của Phật, muốn dạy thiền định 
cho người Suner ở phương tây, một dân tộc điên rồ và nguy hiểm. 
Phật nghĩ rằng một ý tưởng như thế là quá nhiệt tình nhưng muốn 
trắc nghiệm Purna. 

“Nhưng Pưrna, đó là những người bạo động, tàn nhẫn, và hung 
hãn. Khi họ tức giận và nguyên rủa ông, ông nghĩ thế nào?” 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 48 


“Con nghĩ rằng họ vốn tử tế và tốt bụng mặc dù họ nói lời lăng 
nhục con. Và ít ra họ không đánh hay ném đá con.” 

“Nhưng giả sử họ đánh ông ném đá ông, ông nghĩ thế nào?” 

“Con nghĩ họ tử tế và tốt bụng vì ít nhất họ không dùng tới 
chủy và kiêm.” 

“Và nếu họ thực sự dùng chùy và kiếm tấn công ông?” 

“Con vẫn nghĩ họ tử tế và tốt bụng vì đưa con thoát ra khỏi cái 
thân không may mẫn này.” 

“Ô, hay lắm, hay lắm, Purna. Với tất cả đức nhẫn nhục toàn 
hảo và thánh thiện như vậy chắc chắn ông có thể đi và sống. VỚI 
những người bạo động đó. Đi đi, Purna - ai biết, ông có thể có 
khả năng độ được một ít người và chỉ cho họ con đường giải 
thoát.” 

Kinh Trung Bộ 


Không nên tưởng tượng mình là một với mắt hay độc lập với 
nó hay là chủ nhân của nó. Với tai và tất cả các giác quan khác, 
kế cả tâm, cũng vậy. Cũng không nên tưởng tượng mình là đồng 
nhất với thế giới hay chứa trong thế giới hay độc lập với nó hay là 
chủ nhân của nó. 

Bằng cách này, thoát khỏi tưởng tượng, người ta không còn 
bám vào sự vật thế gian nữa. Khi không còn bám vào nữa, thì 
không còn xao động, bắt an, và lo âu. Không còn lo âu, thì có thể 
đạt đến những chỗ sâu kín của mình và hiệu rằng chỗ đã bị mất 
bây giờ là chỗ đầy đủ. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Kẻ nào mong thoát được nghi ngờ 
Nên chú ý và cảnh giác; 
Nhìn vào cả tâm và thân 
Y sẽ thấy nguyên nhân và nguồn gốc. 
Táp Kinh 


Trong bóng đêm u tối, bỗng có ánh chớp lóe lên, người ta sẽ 
nhận ra các vật; cũng vậy, người với ánh chớp nội kiên lóc lên 
thây phù hợp thực tại — “Đây là cách phiên não tác động, đây là 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 49 


cách nó phát sinh; đây là cách nó có thể đi đến chấm dứt; đây là 
con đường đưa đên châm dứt.” 
Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Khi quán thân bằng cách ở bên trong thân, các ông không nên 
vướng vào tất cả các thứ ý tưởng về thân; cũng vậy, khi quán cảm 
giác bằng cách ở bên trong cảm giác, các ông không nên đi vào 
các ý tưởng; điều này cũng áp dụng cho quán tâm bằng cách ở 
bên trong tâm và quán các ý nghĩ bằng cách ở bên trong các ý 
nghĩ. Ỷ nghĩ chỉ là những đối tượng của tâm và các ông không 
nên gắn ghép mình vào bất cứ dòng ý tưởng nào kết nối với 
chúng. Bằng cách này, đề các ý tưởng sang một bên, tâm các ông 
sẽ trở nên an tĩnh và cỗ định vào một điểm. Rồi tâm sẽ đi vào 
thiền định không có ý nghĩ phân biệt, hân hoan và vui vẻ. 

Kinh Trung Bộ 


Này Tu-bồ-đề, tất cả những người tìm chân lý nên phát khởi 
chủ ý thanh tịnh và trong sáng. Khi phát khởi chủ ý này, họ nên 
làm theo tỉnh thần này: Không nên dựa vào sắc tướng, âm thanh, 
mùi vị, xúc chạm, hay đối tượng của tâm. Họ nên phát khởi chủ ý 
với tâm không trụ ở bất cứ chỗ nào. 

Kinh Kim Cương 


Tu-bồ-đề hỏi: “Vị hành giả muốn độ tất cả chúng sinh làm 
cách nào có thê tìm được sự giác ngộ thức tỉnh trí tuệ toàn hảo và 
viên mãn?” 

Phật nói: “Sự tỉnh giác vi tế nhất này xảy đến qua sự chú ý từ 
giây phút này đến giây phút khác. Bằng cách chú ý, có sự hòa hợp 
với cách sự vật hiển lộ, như là sắc tướng và ý thức. Hành giả thức 
tỉnh trí toàn hảo do trở nên vui sướng vì không có những ám ảnh 
của thói quen, danh tự, kinh nghiệm của giác quan, tình cảm cá 
nhân, không có sự sợ chết và tất cả thất vọng đi kèm. 

“Tự do kinh nghiệm toàn bộ sự khởi hiện và sự vận hành tùy 
thuộc vào nhau của nó mà không tin nó là thực tại tối hậu, hành 
giả tránh hai lỗi căn bản — răng thế giới tương đối này có gốc rễ 
với bất cứ một nền tảng kiên cố nào, và lỗi ngược lại là những 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 50 


hình tướng hóa hiện mà chúng ta thấy đều là hư huyễn không liên 
can gì đến thân xác và đạo đức đúng đắn đối với mọi lưu huyền 
của tâm.” 

Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


“Này Xá-lợi-phất, có chuyện có ai trong những người theo tôi 
nghĩ rằng sau khi biết được giác ngộ viên mãn họ nên dẫn dắt tất 
cả chúng sinh đến niết-bàn không?” 

“Không, thưa Thế Tôn.” 

“Nhưng đó sẽ là chủ ý của họ. Họ không nên để mình bị 
vướng kẹt mà tin như vậy. Con đom đóm không nghĩ rằng ánh 
sáng của nó có thể chiếu sáng đại lục Ấn Độ hay phát sáng khắp 
cả. Cũng vậy, những người theo ấy không nghĩ răng, sau khi đạt 
giác ngộ viên mãn, họ có thể dẫn dắt tất cả chúng sinh đến niết- 
bàn. Nhưng mặt trời, khi đã mọc, chiếu ánh sáng của nó khắp cả 
Ấn Độ. Cũng vậy, một người theo đạo tính giác khi đã giác ngộ 
viên mãn, cũng không có ý cô gắng dẫn dắt tất cả chúng sinh đến 
niết-bàn.” 

Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


Mặt trời chiếu sáng ban ngày, và hiền nhân chiếu sáng trong trí 
tuệ. Mặt trăng chiêu sáng ban đêm, và hiền nhân chiếu sáng trong 
quán sát. Nhưng người gác ngộ chiếu sáng trong ánh quang minh 
tâm linh, cả ngày lẫn đêm. 

Kinh Pháp Cú 


Dhotaka hỏi Phật: “Con rất muốn nghe Ngài nói. Xin Đại đạo 
sư hãy giải thích cho con: một đệ tử theo lời dạy của Thầy có thể 
tìm được niết-bàn cực lạc không?” 

Phật đáp: “Bất cứ người học nào theo lời đạy của tôi cũng tìm 
được niết-bàn cực lạc nêu người ấy thực sự muốn làm thế, và nếu 
người ấy viễn ly các khái niệm và biết được cách sự vật hiện 
hữu.” 

Dhotaka lễ bái và nói: “Ở đây, ngay trước con, có người không 
có gì cả mà thấy mọi sự vật. Con tôn vinh Ngài, thưa Ngài. Xin 
giải thoát cho con khỏi những bối rối." 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 51 


Phật đáp: “Khiến cho một người nào thoát khỏi bối rối không 
phải là việc làm của tôi. Khi ông hiểu được những lời dạy có giá 
trị nhất, thì chính ông có thể vượt qua đại đương.” 

“Xin hãy thương xót con. Xin dạy cho con cách xa lìa, như vậy 
con có thê biết được sự vật như thực, như vậy con có thể bắt đầu 
sống trong bình an và độc lập, khiến cho con tự do như sống giữa 
không trung.” 

“Tôi sẽ giải thích rằng sự bình an đó không đặt căn bản trên 
những khái niệm và mong muốn, và có thể đạt được nó ngay đây 
và bây giờ. Khi ông hiểu được sự bình an này ông sẽ thấy rằng sự 
bám giữ thế gian này của ông đã được buông ra. 

“Ở mọi hướng,” Phật nói, “trên, dưới, chung quanh, và bên 
trong, ông thấy sự vật ông biết và nhận thức. Hãy đặt nó xuống. 
Đừng để ý thức trú trên các sản phẩm của hiện hữu và những sự 
vật đến và đi, vì ở đó không có an nghỉ hay vơi nhẹ. Khi ông hiểu 
rằng vì cho rằng những sự vật của thế gian này đương nhiên là 
toàn bộ thực tại, ông bị ràng buộc vào thê gian, rồi cái hiểu này sẽ 
giải thoát ông ra khỏi sự tùy thuộc vào các đối tượng và sẽ làm 
cho sự khao khát và thèm muốn hiện hữu liên lục của ông ngừng 
lại. Rồi thay vào đó ông có thể buông bỏ sự bám giữ và can thiệp 
vào sự vật như thực. 

Táp Kinh 


Nghe những lời trên, một người khác, Jatukkani, hỏi: “Như mặt 
trời kiểm soát thế gian bằng sức nóng và ánh sáng của nó, ngải, 
bậc Đạo sư, dường như kiểm soát tham dục và khoái lạc. Con chỉ 
hiểu được chút ít. Làm sao con có thê tìm ra và biết được con 
đường từ bỏ thế giới của sinh và già này?” 

“Phật đáp: “Hãy đề cho lòng ham thích khoái lạc của ông mất 
đi. Hãy xem buông bỏ thế gian đem lại sự tĩnh lặng sâu xa như 
thế nào. Không có gì để ông nắm giữ và cũng không có gì để ô ông 
xua đuôi đi. Hãy sông trong hiện tại nhưng đừng bám vào đó, rồi 
ông có thê đi từ chỗ này đến chỗ khác trong bình an. Có một trạng 
thái tham lam nhập vào và thống trị cá nhân. Nhưng khi sự ham 
thích ấy đi rồi, như chất độc ra khỏi thân và chết sẽ không còn 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 52 


làm ông kinh sợ nữa.” 
Táp Kinh 


Một đệ tử hỏi: “Vì tất cả mọi người khác nhau đến lắng nghe lời 
Thầy nói, xin hãy nói cho chúng con biết về con đường Thầy đã 
tìm thấy và biết được.” 

Phật đáp: “Khi ông lấy sự vật là vì khao khát, bám lấy, và nắm 
giữ. Ông nên buông bỏ và buông bỏ trọn khắp, trên, dưới, chung 
quanh, và bên trong. Dù cho vật ông đang năm giữ là gì cũng 
chẳng có gì khác biệt. Khi ông năm giữ là ông đang mất tự do. 
Hãy nhận ra điều này và không nắm giữ gì cả. Rồi ông sẽ không 
còn là một tạo vật của dính mắc, bị buộc vào quyền năng của tử 
vong.” 

Táp Kinh 


Nghe những lời trên, một người khác, Upashiva, hỏi Phật: “Đối 
với con, con không thể nào vượt qua được biển lớn dục vọng mà 
không có sự trợ giúp. Xin hãy nói cho con biết những gì giúp con 
tìm được cách vượt qua.” 

Phật bảo: “Có hai điều ông có thể dùng giúp ông vượt qua. 
Một là nhận thức rằng tánh không hiện hữu, và một nữa là sự tỉnh 
giác rằng sự thực tất cả sự vật đều là rỗng lặng và kỳ diệu.” 

“Thưa Đại Đạo sư, Ủpashiva nói, “khi người ta không chấp 
trước và thèm muốn, khi đã buông bỏ mọi sự vật và tùy thuộc vào 
tánh không, người ta sẽ thường hằng ở trong cảnh giới ấy phải 
không?” 

“Khi ông không có ham muốn khoái lạc nhục cảm và khi ông 
tỉnh giác với tánh không, ông tự do trên con đường vô thượng và 
điều đó sẽ không thay đổi. Ấy giống như ngọn lửa bị cơn gió lốc 
thổi. Trong chớp nhoáng, ngọn lửa đã ra đi. Tương tự, người ấy 
bỗng nhiên được tự do và không còn lời nào có thê nói được. Khi 
buông bỏ tất cả những cách hiện hữu của ngã và khi thấy tất cả 
mọi hiện tượng là rông lặng, thì tất cả những cách miêu tả về cái 
này cũng biến mắt.” 

Táp Kinh 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 53 


Hãy thiền định về cái ở bên kia ngôn từ và biểu tượng. Hãy bỏ 
những đòi hỏi của ngã. Bằng cách bỏ như thế các ông sẽ sống một 
cách an tĩnh. 

Táp Kinh 


“Có phải khổ là do tự mình gây nên, thưa Phật thiện lành?” 
Ca-diếp (Kassapa) hỏi. 

“Không, Ca-diếp.” 

“Vậy, do người khác chăng?” 

“Không, Ca-diếp.” 

“Vậy thì do cả hai, mình và người khác?” 

“Không, Ca-diếp.” 

“Vậy do ngẫu nhiên chăng?” 

“Không, Ca-diếp.” 

“Vậy thì không có khổ chăng?” 

“Không, Ca-diếp, không phải không có khô. Vì ở đó /à khổ.” 

“Vậy thì có lẽ ngài không biết hay không thấy nó, thưa Phật.” 

“Không phải tôi không biết khổ hay không thấy nó. Tôi biết rõ 
nó và thấy nó.” 

“Nhưng đối với tất cả các câu hỏi của tôi, thưa Phật, ngài đều 
đáp không — song ngài nói ngài biết khổ và thấy nó. Xin hãy dạy 
tôi về khô.” 

“Này Ca-diếp, có hai cái thấy sai. Một nói rằng tự mình là tác 
giả của toàn thê hành vi và tất cả hậu quả khổ một mình mình 
gánh lấy và như vậy đây là theo thường hằng. Một nữa nói rằng 
ây là những hành vi do người khác làm đem lại đau khổ cho 
mình. 

“Ông nên tránh cả hai cái thấy này. Ở đây chúng tôi dạy cách 
khác. Tất cả những hành vi, dù là của mình hay của người khác, 
đều do vô minh tạo duyên, và đó là nguồn gốc của toàn bộ sự khổ 
này. Bằng cách chấm dứt vô minh nơi chính mình, và bằng cách 
diệt vô minh nơi người khác, trí tuệ hiện ra và khổ dứt. 

Kinh Tương Ung Bộ 


Trong một ngôi nhà có đầu hồi, tất cả những cây đòn tay đều 
qui về cây đòn dông, chúng được găn cô định vào cây đòn dông 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 54 


và kết hợp với nhau một cách đều đặn. Cũng vậy, bất cứ trạng 
thái nào không đúng của tâm hiện hữu, chúng đều CÓ gốc TẾ nƠI 
vô minh và kết hợp với nhau ở đó. Vô minh về cái thiện là 
nguyên nhân của việc làm sai lầm. Do đó, các ông phải sống 

trong chú tâm và tự tu luyện trong đó. 
Kinh Tương Ung Bộ 


Như cây có rễ mạnh không bị tổn thương, dù bị chặt xuống, nó 
lại mọc lên. Cũng vậy, khi ham muốn không bị tận diệt, đau khổ 
phát sinh và lại phát sinh. 

Kinh Pháp Cú 


Con đường cao quí là con đường tốt nhất trong tất cả mọi con 
đường, không có ham muốn là cảnh giới tốt nhất, và người có mắt 
thấy là người hạnh phúc nhất. 

Con đường cao quí là con đường dẫn đến giải thoát khỏi mê 
hoặc, dẫn đến quang minh. 

Người thấy con đường này và đi theo nó đến chấm dứt phiền 
não. 

Tự mình phải nỗ lực; người tỉnh giác chỉ là chỉ đường. Những 
ai đã bước vào con đường ấy và những ai thiền định sẽ giải thoát 
mình khỏi những ràng buộc hư huyễn. 

Mọi sự vật đang thay đổi. Chúng phát sinh và ra đi. Người 
thức ngộ điều này được giải thoát khỏi đau khổ. Đây là con 
đường soI sáng. 

Hiện hữu là biết đau khổ. Hãy thức ngộ điều này và thoát khỏi 
đau khổ. Đây là con đường sáng ngời. 

Không có ngã tách rời đau khổ. Người hiểu điều này là được 
tự tại. Đây là con đường trong sáng. 

Kinh Pháp Cú 


Những aI sợ tất cả sự khổ trên thế gian và những ai Sợ chết, 
đều tìm câu niết-bàn. Nhưng họ không biết rằng thế gian, chết, và 
niễt-bàn không tách rời nhau. Họ tưởng rằng sẽ tìm được niết-bàn 
qua sự hủy diệt các giác quan, không biết rằng thế gian của các 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 55 


giác quan là ảo ảnh hay phép lạ khi người ta không còn chụp lấy 
nó. 
Kinh Lăng Già 


Không có lửa nào như tham và không có tội ác nào như oán 
ghét. Không có đau buồn nào như bị ràng buộc vào thế gian này; 
không có an lạc nào như giải thoát. 

Khỏe mạnh là phúc đức vĩ đại nhất, bằng lòng là sự giàu có tốt 
nhất; tin cậy là mối quan hệ tốt đẹp nhất; niết-bàn là an lạc cao 
nhất. 

Nếm được vị ngọt ngào của cô tịch và hải lòng bên trong, aI 
sống theo luật của vũ trụ thì không sợ hãi và đau khổ. 

Vui là gặp được những bậc tỉnh giác như thế, và sống với họ là 
hạnh phúc. 

ĐI cùng với kẻ ngu khiến cuộc hành trình dài và khó, và đi 
cùng với kẻ thù cũng khổ như vậy. Nhưng đồng hành với người 
trí tuệ thì vui thích như gặp bạn bè. 

Hãy theo những người trí tuệ, những người thông minh, và 
những người tỉnh giác. Hãy theo họ như mặt trăng theo con 
đường của những vì sao. 

Kinh Pháp Cú 


Nếu muốn loại bỏ kẻ thù, cách đúng là nhận ra rằng kẻ thù của 
mình là mê hoặc. 
Kinh Hoa Nghiêm 


Tu-bồ-đề hỏi Phật, sự vật dường như kiên cô và tách biệt, thực 
sự hiện hữu bằng cách nào? 

Phật đáp: “Sự thực hữu của chúng không dính dáng gì đến ảo 
tưởng về ngã. Hiện tướng của sự vật và sự kiện dường như kiên 
có và tách biệt là kết quả của vô minh, phóng tưởng ý niệm về 
tính cá thể trên thế gian. Những ai tin rằng tất cả những gì họ gặp 
và tắt cả những gì xảy ra trong tâm họ là hoàn toàn thực là đang 
cố gắng tự mình cắm rễ sâu vào danh sắc và những ý tưởng ước 
lệ, và hậu quả là họ đau khổ. Họ men theo ý tưởng, sai lầm rằng 
để hiện hữu thì cơ cấu phải là vật chất. Lý luận sai lầm này khiến 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 56 


họ trở thành mù lòa trước bản tánh thanh tịnh, không bản chất, 
nhưng vận hành đúng của tất cả mọi sự vật và các quá trình. 
Những người mù lòa như thế sống bên trong những tập hợp phức 
tạp của những ý niệm và cảm xúc tôn giáo hay thế gian mà họ tin 
là cuối cùng và đã được thiết định, và do đó là thực. 

Họ phóng tưởng thế giới tự tạo này trên những ý niệm về quá 
khứ, vị lai, và giây phút hiện tại. Họ cố kết tỉnh thực tại thành 
những hình dạng và phạm trù thường hằng. Bằng cách này họ che 
màn con đường thông sáng, con đường tâm linh vén mở tính 
trong sáng nội tại, sự tự do, và tính trong suốt sáng ngời của Thực 
Tại.” 

Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-äa 


Một người ần tu, Bhaddiya, bước đi trong những nơi cô tịch và 
ngồi ở dưới gốc của những cây to lớn. Người ta thường nghe ông 
ta cảm thán, “A, cực lạc, cực lạc!” 

Những tăng nhân luôn luôn nghe chuyện này tin rằng ông ta ắt 
đang ám chỉ cuộc sống giàu sang mà ông ta đã từ bỏ. Họ nói với 
Phật những øì họ nghĩ. Phật phái một người trong bọn họ đến đón 
Bhaddiya về, và khi Bhaddiya đến, Phật hỏi: 

“Người ta thường nghe ông nói đi nói lại, “A, cực lạc, cực 
lạc!” Cái gì khiến ông cảm thán như vậy khi ông ở trong rừng?” 


“Thưa Phật, trước kia tôi đã hưởng thụ cuộc sống vương giả ở 
hoàng cung, có vệ binh bảo vệ cho tôi — trong khu vực cũng như 
trên mặt đất. Nhưng dù được bảo vệ như thế, tôi vẫn sợ hãi, lo âu, 
run rây, hoảng hốt. Nhưng bây giờ, ngài thấy đó, tôi sống trong 
rừng dưới gôc cây và những nơi cô tịch, và dù tôi chí một mình, 
tôi cảm thấy chẳng có gì để sợ. Vì vậy tôi tin tưởng và không sợ 
hãi và sông thoải mái, không giật mình, với lòng thanh thản, và 
cảm thấy tự nhiên như một con vật hoang dã. Đó là điều khiến tôi 
cảm thán, “A, cực lạc, cực lạc!” 

Phật tôn vinh ông ta bằng bài kệ này: 


Với người bên trong không có ý nghĩ giận dữ, 
Đã vượt qua mình là nhân vật nào đó, ông này hay ông kia, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 57 


Người ấy không sợ hãi và đầy an lạc. 
Dù thân cũng không thê có được sự tịch tĩnh này. 
Kinh Phật Tự Thuyết 


Khi Phật đang dạy những người theo ngài ở Trúc Lâm bên 
cạnh Bãi Nuôi Sóc gần thị trân Rajgir. Một người bị bịnh cùi sống 
bằng cách xin ăn trong trấn đang đi bất chợt thấy đám đông đang 
lắng nghe Phật nói, và có rất nhiều người nên hy vọng có thể có 
bố thí thực phẩm. Nhưng khi đến gần hơn, anh ta nghĩ, Không, 
chăng có thức ăn ở đây. Đây là Phật đang ban cho lời dạy. Ta 
cũng có thê lắng nghe. 

Phật đang muốn biết, trong tất cả những người này, ai có khả 
năng hiểu được lời dạy. Phật chợt thấy một người bị bệnh cùi, 
đang ngồi tách rời đám đông, và nghĩ — Với những bất hạnh của 
mình, anh ta sẽ hiểu. Vì vậy Phật nói về bố thí và lòng từ thiện, về 
những nguy hiểm của sự bám vào cuộc sống nhục dục, và vui 
sướng biết bao là sự giải thoát khỏi những đòi hỏi của cái ta. Phật 
thấy vẻ mặt của người bị bệnh cùi trở nên dịu đi và phấn khởi. Vì 
thê Phật nói về các chân lý mà những bậc tỉnh giác khám phá cho 
chính mình — những cách thức cuộc sống do nhân duyên qui định 
và phá bỏ sự ràng buộc với những nhân duyên â Ấy. 

Như tâm vải trắng không vết bẩn sẵn sàng để nhuộm, vì vậy 
trong tâm của người bị bệnh cùi phát sinh tri kiến thanh tịnh và 
không tỳ vết về cái không do nhân duyên qui định và phi thời 
gian. Anh ta thấy rằng cái gì có sinh ắt phải chết nhưng cái không 
sinh thì không chết. Anh ta thấy chân lý, nhảy ùm vào chân lý, 
vượt sang bên kia nghi ngờ, và hết sạch mọi nghỉ vấn, với tất cả 
niềm tin từ chỗ ngồi đứng dậy, vẹt lối đi qua đám đông đến Phật. 
Anh ta cảm thán: 

“Thật kỳ diệu! Y như là ngài đã nâng dậy kẻ bị té ngã, khám 
phá ra điều bí ẩn, chỉ ra con đường cho người bối rối, bày ra ánh 
sáng trong bóng tối. Cầu mong ngài chấp nhận con làm đệ tử của 
ngài, là người từ đây cho đến cuối đời, con sẽ nương náu nơi chân 
lý.” 

Phật nói: “Con là người đã sẵn sảng thọ nhận lời dạy và chiếu 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 58 


vẻ đẹp của con đến nhiều người.” 
Kinh Phật Tự Thuyết 


Phật đang dừng lại gần Kosambi. Các tăng nhân ở Kosambi 
luôn luôn tranh luận, cãi cọ, và làm thương tốn nhau bằng những 
lời thô bạo. Một người đến gặp Phật và nói cho ngài nghe về tình 
trạng ấy, và thêm: “Nếu ngài từ bi đến với các vị tăng ấy thì tốt 
lắm.” 

Phật đến và nói các vị tăng: “Đủ rồi, các tỳ kheo. Không tranh 
luận, cãi vả, biện bác, hay bàn luận nữa.” 

Nhưng khi Phật đi, họ bắt đầu trở lại. Có người yêu cầu, “Xin 
hãy trở lại và ở lại một chút. Ngài không lấy làm phiền và sẽ đem 
lại sự yên tĩnh cho tình thế.” 

Vì vậy Phật trở lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Sau lần thứ ba, 
ngài dậy vào lúc sáng sớm, lấy y bát và đi đến Kosambi khất 
thực. Khi ăn trưa xong, trở lại và nói với các tăng nhân Ấy: 

“Không một ai trong các ông cảm thấy ngu khi tất cả các ông 
đồng loạt chửi bới nhau. Dù các ông đang chia rẽ tăng giả, cũng 
không ai nghĩ gì về điều đó. Với trí óc lang thang, các ông đi khắp 
tất cả lãnh vực suy lý, mà không biết mình đang đi đâu hay cái gì 
dẫn mình đi. Nếu các ông tiếp tục nghĩ “Người đó hành hạ ta,” 
giữ nó làm mối bất bình và ấp ủ mãi, sự tức giận của các ông sẽ 
không bao giờ nguôi. Nếu các ông có thể buông ý nghĩ gây phẫn 
nộ ây xuống, sự tức giận của mình sẽ vơi đi. Phẫn nộ sẽ không 
bao g1ờ chấm dứt được phẫn nộ, nó sẽ y như bắn đạn thia lia. Chỉ 
để nó xuống là sẽ chấm dứt được tình trạng khó lường đó. Ngay 
cả những kẻ vô lại chém giết và trộm cắp cũng có thê biết đông 
đội với nhau - tại sao các ông lại không thể? 

“Hãy tìm một người bạn để cùng sống với nhau giữ mối quan 
hệ đó, tránh những nguy hiểm làm thương tổn người khác. Hãy ở 
lại với bạn mình và trở nên quan tâm và vui vẻ. Nếu các ông 
không thê tìm được ai làm bạn, thì hãy tiếp tục đi một mình. Thà 
chịu sống một mình còn hơn là sống với kẻ ngu. Hãy hành trình 
một mình, không quan ngại, không làm chuyện xấu, như con voi 
đực trong rừng voI.” 

Phẩm Vô Ngã 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 59 
Phật kế chuyện với chúng tỳ kheo: 


“Một người trẻ góa vợ rất yêu mến cậu con trai bé nhỏ của anh 
ta. Nhưng trong lúc anh ta đi xa kinh doanh, toàn thể ngôi làng bị 
bọn côn đồ đốt cháy thành bình địa, chúng bắt lấy cậu bé mang 
theo. Khi người cha trở về chỉ thấy đỗ nát tan hoang, trái tim anh 
ta tan nát. Anh ta cho rằng hài cốt đã thành than của một trẻ là 
con của mình, vì thế anh ta tổ chức lễ hỏa táng, góp nhặt những 
tro xương, và luôn luôn theo mang trong một cái túi đặc biệt. 

“Một hôm người con trai thực của anh ta tìm cách trồn thoát 
được bọn côn đô và tìm được đường trở về nhà cũ. Cha của cậu 
đã xây lại ngôi nhà. Khi cậu đến, vào lúc đêm khuya, và gõ cửa, 
cha của câu hỏi, “AI đó?” 

“ “Là con, con trai của cha đây. Xin cho con vào đi.” 

“Người cha, vẫn mang tro cốt và buồn bã một cách vô hy 
vọng, nghĩ rằng đây chỉ là một cậu bé khốn nạn nào đó trêu chọc 
mình và anh ta hét lên, “Hãy cút đi!” 

Cậu bé lại gõ cửa và gọi nhiều lần nữa, nhưng người cha luôn 
luôn trả lời cùng cách ä ấy, và cuối cùng cậu bé đành bỏ đi, không 
bao giờ trở lại nữa.” 

Khi kế xong câu chuyện, Phật thêm, “Nếu các ông bám vào 
một ý tưởng và cho đó là chân lý không thê thay đổi, thì khi bản 
thân chân lý đến và gõ cửa nhà các ông, các ông sẽ không thể mở 
cửa và chấp nhận nó.” 

Kinh Phật Tự Thuyết 


Này các tỳ kheo, dù cho các ông có nội kiến thanh tịnh và 
trong sáng, nhưng các ông cứ bám vào đó, ưa thích nó, tàng trữ 
nó, thì các ông không hiểu là giáo lý giống như cái bè đưa các 
ông sang sông đến bờ bên kia nhưng rồi phải bỏ xuống và không 
mang theo. 

Kinh Trung Bộ 


Có những người khổ nhưng không hiểu vì sao mình khổ. Họ 
không biết khổ phát sinh như thế nào hay khi nào nó chấm dứt 
hay làm sao để chấm dứt khổ. 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 60 


Họ không hiểu rằng nắm giữ là một trong những nguyên nhân 
của khổ. Người ta năm giữ tình thế, họ tự ràng buộc chính mình. 
Nhưng thường thì việc này kết quả ở trong cái khổ mới. Họ nắm 
giữ sự vật vì vô minh bởi vì họ bối rỗi và không sáng suốt, và như 
thế họ lang thang bất tận. Nếu họ có thể ngừng hành động vì xung 
động, có thể bước đi hướng về tri kiến, có thê buông thả sự nắm 
giữ, họ sẽ không tiếp tục khổ nữa. 

Xúc chạm, điểm mà các giác quan gặp đối tượng, làm say mê 
một số người. Nó kích thích và năm chặt đến nỗi họ bị những cơn 
triều đục vọng quét sạch và trôi theo con đường bất định. Nhưng 
dù cảm giác có thích thú hay không hay chỉ là trung tính, nên luôn 
luôn nhớ răng nó là một kinh nghiệm mong manh và nên thấy sự 
khởi đầu và chấm dứt của nó. Đó là cách buông thả sự nắm giữ. 

Tất cả những sự vật thích thú của thế gian — âm thanh ngọt 
ngào, sắc tướng đáng yêu, tất cả những mùi vị, xúc chạm và ý 
nghĩ thú vị — tất cả những thứ này đồng ý đem lại hạnh phúc nêu 
không nắm bắt và chiếm giữ chúng. 

Nhưng nếu chỉ xem chúng là những khoái lạc cho riêng mình 
dùng và thỏa mãn, và không xem chúng như những điều kỳ lạ 
nhất thời, chúng sẽ đem đến đau khô. 

Hãy phòng bị nghịch lý này, vì nếu các ông mù quáng không 
thấy cách sự vật hiện hữu, các ông sẽ không thê làm được điều gì, 
dù cho các ông có ở ngay trên chóp đỉnh của nó. 

Lời dạy vê cách sự vật hiện hữu không phải là con đường đưa 
đến giác ngộ cho người nào vẫn còn đầy dục vọng hay vẫn còn ao 
ước là nhân vật này hay nhân vật nọ. Nhưng những ai hiểu nó sẽ 
trở thành những người khác biệt, đánh tan tất cả mọi sức mạnh 
lầm lẫn. 

Táp Kinh 


Aijita hỏi: “Cái gì che mù thế gian và khiến nó khó thấy? Cái gì 
ô nhiễm thế gian và tỏ ra đe dọa nó? 

Phật đáp: “Vô minh che mù, phóng dật và và tham lam khiến 
nó không thê thấy được. Cơn đói tham dục làm ô nhiễm thế gian, 
và đau khổ gây nên sự sợ hãi to lớn nhất. 

Táp Kinh 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 61 


“Dường như những dòng sông tham dục đang chảy khắp mọi 
hướng.” Ajita nói, “Làm sao chúng ta có thể ngăn chận và giữ 
chúng lại? Chúng ta có thể dùng cái gì để đóng các cánh công 
ngăn lụt lại?” 

Phật nói: “Cái đập chú tâm có thê ngăn được bất cứ dòng sông 
nào. Chăm sóc và tưởng nghĩ là những vật ngăn chận lụt. Với trí 
tuệ ông có thể đóng cánh công ngăn chận lụt. 

Táp Kinh 


Nếu bất cứ một người ấn tu hay theo đạo nào không hiểu một 
cách khách quan răng sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan là sự 
hưởng thụ, sự bất mãn về tính nhất thời [của các khoái lạc giác 
quan] là sự không hài lòng, và sự giải thoát khỏi bạo lực [của các 
khoái lạc giác quan] là sự giải thoát — thì không thể có chuyện họ 
sẽ hiểu đúng sự ham muốn các khoái lạc giác quan là gì hay họ sẽ 
có thể làm cho ai hiểu được điều ấy. Nhưng nếu họ thực sự hiểu 
một cách khách quan sự sinh và diệt của các khoái lạc giác quan, 
sự không thỏa mãn thường xuyên của họ là sự không thỏa mãn, 
và con đường giải thoát họ khỏi ràng buộc, họ sẽ có thể chỉ dẫn 
người khác đi đến mục đích đó. 

Kinh Trung Bộ 


Ông nên thăm dò sâu xa và trực tiếp sự đau buồn của tâm và 
tìm ra cái gì đã được tạo ra và ai là người đang đau khổ. Không có 
sự hiểu biết này, ông không thê phát triển sự trong sáng và khả 
năng giúp người khác được. Một người có thể thành thạo trong 
việc mở các nút thắt, nhưng nếu không bao giờ thấy có cái nút ở 
trước mình, làm sao người ấy mở nó? Không nhìn rõ và trực tiếp, 
ông sẽ bị khóa lại trong thời gian và không gian và không thể nào 
giải thoát mình khỏi thế giới vật chất được. 

Kinh Lăng Nghiêm 


Những người Kalama ở Kesaputta đến hỏi Phật: 

“Có mấy vị tỳ kheo và sư đến Kesaputta. Họ nói rất nhiều về 
những ý kiến riêng của họ, và họ khinh thường và chỉ nhận chút ít 
những ý kiến của người khác. Khi lắng nghe họ, chúng tôi không 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 62 


khỏi có sự nghi ngờ. Chúng tôi do dự giữa aI là người nói sự thật 
và ai là người nói dối.” 

“Này những người Kalama, các ông nghi ngờ là phải. Các ông 
có thê do dự lắm, vì sự do dự của các ông hoàn toàn liên quan với 
vẫn đề mở rộng nghi ngờ. 

“Vậy, hãy lắng nghe, hỡi những người Kalama. Chớ theo tán 
gẫu và tin đồn, không theo những gì người khác bảo, không theo 
những gì mình nghe nói, cũng không theo uy quyền của những lời 
dạy tương truyền. Đừng theo lý luận, đừng xen cái này giữa cái 
kia, đừng biện luận về các phương pháp, đừng vì thích một quan 
niệm, cũng đừng sợ người dạy và nghĩ phải chiều ý ông ta. 

“Thay vì thế, này các Kalama, khi từ bên trong chính mình các 
ông biết rằng những lời dạy đó không tốt, khi đưa vào tu tập 
chúng đưa đến mất mát hay đau khổ, lúc ấy các ông phải tin chính 
mình và từ chối những lời dạy đó.” 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Sakka hỏi Phật: 

“Có phải các vị đạo sư khác nhau đều hướng đến cùng một 
mục đích hay tu tập cùng một qui phạm hay mong muốn cùng 
một điều không?” 

“Không, Sakka, họ không như vậy. Vì sao? Thế gian này được 
tạo bằng hàng vạn trạng thái hiện hữu khác nhau, và người ta bám 
dính vào trạng thái này hay trạng thái khác và trở nên ương ngạnh 
chiếm hữu trạng thái ây, nói, “Chỉ cái này là đúng, mọi cái khác 
đều sai.” ° Ấy giông như một lãnh thổ mà họ tin là của họ. Vì thế 
tất cả những đạo sư khác nhau không dạy cùng một mục đích hay 
cùng một qui phạm, họ cũng không mong muốn cùng một điều. 

“Nhưng nếu ông tìm thây chân lý ở bất cứ tôn giáo nào hay 
triết lý nào, thì hãy chấp nhận chân lý đó mà không có thành 
kiến.” 

Kinh Trường Bộ 

Một người hỏi Phật: 


“Đời sông dường như là một mớ lộn xộn — 
Lộn xộn bên trong và lộn xộn bên ngoài. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 63 


Thế hệ này bị làm cho lộn xộn vô hy vọng. 
Vì thê xin hỏi Phật câu này: 
AI sẽ thành công hóa giải sự lộn xộn này? 


Phật đáp: 
“Khi một người trí, có có suy nghĩ và tốt, 
Phát triển tâm thức vĩ đại hơn, 
Y sẽ hiểu mớ lộn xôn ấy. 
Là người theo chân lý, nhiệt tâm và trí tuệ, 
Y sẽ thành công hóa giải mớ lộn xộn này.” 
Kinh Tương Ung Bộ 


Chân lý thì cao quí ngọt ngào; chân lý có thê giải thoát các ông 
khỏi tất cả bệnh tật. Trên thế gian không có vị cứu tỉnh nào như 
chân lý. 

Hãy tin tưởng chân lý, dù cho các ông có thể không có khả 
năng hiểu nó, dù cho sự ngọt ngào của nó có khía cạnh đẳng cay, 
dù cho ban đầu các ông có thể lùi bước trước nó. Hãy tin vào 
chân lý. 

Chân lý tuyệt hảo như vậy. Không ai có thể thay đối nó, cũng 
không ai có thể cải thiện nó. Hãy tin vào chân lý và sống với nó. 

Cái ta ở trong cơn nóng lạnh; cái ta luôn luôn thay đổi, như 
giác mộng. Nhưng chân lý là toàn thể, cao cả và trường tôn. 
Không có gì bất tử trừ chân lý, vì chân lý đơn độc hiện hữu mãi 
mãi. 

Kinh Trung Bộ 


Trên thế gian này thỉnh thoảng có xuất hiện một người thấy 
được chân lý, một người thức tỉnh trọn vẹn, được chân lý hộ trì, 
tràn đầy an lạc, một bậc thầy, trí tuệ và điều lành, một vị Phật. 
Ông ta tự biết và thấy suốt khắp vũ trụ này, và khi biết như vậy, 
ông ta làm cho người khác biết tri kiến của mình. Chân lý, phát 
sinh đáng yêu, phát triển đáng yêu, thành tựu đáng yêu, ông ta 
tuyên bố như thế. Ông ta làm cho người ta biết đến một đời sống 
mới, với tất cả sự trọn vẹn của nó. 

Kinh Tam Minh 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 64 


Khi sắp diệt độ, Phật nói với những người theo ngài: 

“Hãy năm chặt chân lý làm ngọn đèn chiếu sáng bóng tối. Chỉ 
tìm sự cứu độ nơi chân lý thôi. 

“Những ai hoặc bây giờ hoặc sau khi tôi chết mà nắm chặt chân 
lý làm ngọn đèn của mình và không tìm ánh sáng ở bất cứ nơi nào 
khác — họ sẽ đạt được Niết-bàn.” 

Kinh Trung Bộ 


Những ai bàn cãi hay tranh luận mà không hiểu chân lý là bị 
lạc mất trong những hình thức của tri kiến tương đối, chạy đây 
chạy đó và cô chứng minh cái thấy của họ về bản thê của ngã. 

Nếu các ông nhận ra cái ngã trong ý thức tận cùng bên trong 
của mình, nó sẽ hiện ra trong tính thanh tịnh của nó. Đây là diệu 
tạng, không phải là lãnh vực của những ai chỉ sống bằng lý trí. 

Tự tánh thanh tịnh và không thuộc các phạm trù hữu cùng hay 
vô cùng, Đại Tâm là cái kỳ diệu không ô nhiễm, bị nhiều người 
hiểu sai. 

Kinh Lăng Già 


. Chân lý ấy quả thực chưa bao giờ được Phật thuyết giảng, thấy 
răng người ta phải nhận ra nó bên trong chính mình. 
Kinh Lamkara 


AI đi vào nơi cô tịch, 
Tâm an tĩnh và thấy hướng đi, 
Tuệ giác và chân lý đến với y 
Niềm hoan hỉ không gì sánh kịp. 
Kinh Pháp Cú 


Một người Bà-la-môn đang chuẩn bị nghi lễ tế lửa. Phật nói với 
ông ta: 

“Này Bà-la-môn, ông không nên tưởng tượng rằng tuệ giác đến 
với ông chỉ bằng cách đặt củi trên lửa. Ông phải tin chân lý ở bên 
trong ông để làm phong phú thêm đời sống tỉnh thần của ông, 
không phải tin những nghi thức bên ngoài. Xa lìa cách đặt các sự 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 65 


vật lại với nhau, tôi nhóm lên ngọn lửa bên trong. Ở đây cái lưỡi 
được kiêm soát là cái thìa hiên tê và trái tim là bàn thờ lửa ây. 
Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi tin tôi nên đặt ra một “hệ thống 
giảng dạy” để giúp người ta hiểu đạo. Chớ bao giờ ấp ủ một ý 
nghĩ như thế. Những gì tôi công bố là chân lý như tôi đã khám 
phá và một “hệ thống giảng dạy” không có ý nghĩa gì cả bởi vì 
không thể cắt chân lý ra từng mảnh và sắp xếp thành một hệ 
thống.” 

Kinh Kim Cương 


Một trong những người theo Phật thúc giục ngài biểu diễn 
phép lạ đề lôi cuốn những người không tin. Phật đáp: 

“Tôi không thích và sẽ không dùng những gì gọi là phép lạ của 
năng lực huyền thuật và bói toán. Tôi và những người theo tôi chỉ 
lôi cuốn những người không tin bằng phép lạ của chân lý.” 

Kinh Trường Bộ 


Như chữ xe chỉ là một phương tiện diễn đạt làm sao trục, thân, 
bánh, và gọng được ghép lại với nhau theo cách tương hệ nào đó, 
nhưng khi chúng ta nhìn chúng từng cái một thì không có xe nào 
cả theo nghĩa tuyệt đối. Cũng như chữ nà là cách diễn đạt làm 
sao gỗ và những vật liệu khác đứng liên hệ với nhau trong một 
không gian nào đó, nhưng theo nghĩa tuyệt đối thì không có nhà 
nào cả. Cũng vậy, chữ năm tay là cách diễn đạt khi các ngón tay 
và ngón tay cái trong tương quan với nhau, và cây chỉ thân, cành, 
lá, và v.v..., nhưng theo nghĩa tuyệt đối thì không có năm tay hay 
cây nào cả. Cũng vậy, những chữ /bực thể sống động và người chỉ 
là những cách diễn đạt mối tương hệ của thân, tình cảm, và ý 
thức, nhưng khi xem xét các yêu tố của hiện thể từng cái một, 
chúng ta thấy không có thực thể nào ở đó. Theo nghĩa tuyệt đối 
chỉ có danh và sắc và sự huyền bí mà chúng biểu hiện. Những ý 
tưởng như “tôi” và “tôi là” không phải là tuyệt đối. 

Luận Đạo Thanh Tịnh 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 66 


Hãy chấp nhận lời tôi khi các ông đã xem xét chúng cho chính 
mình; đừng chấp nhận chúng chỉ vì lòng kính trọng của các ông 
đối với tôi. Những ai chỉ có niềm tin nơi tôi và yêu mến tôi sẽ 
không tìm thấy tự do cuối cùng. Nhưng những ai có niềm tin nơi 
chân lý và quyết tâm trên đường đạo, sẽ tìm thấy tỉnh giác. 

Kinh Trung Bộ 


“Này các tỳ kheo, nêu người ta nói xấu tôi hay nói xấu lời dạy 
hay tăng già, các ông không nên vì ác ý của họ mà chấp giữ bất 
cứ ý nghĩ thù địch nào đối với họ hay bất cứ sự khinh khi nào, 
cũng đừng nên lo phiền gì cả. Vì nêu các ông tức giận hay không 
hài lòng thì các ông sẽ bị thương tốn nhiều hơn họ. Quả thực, nếu 
các ông cảm thấy tức giận hay không hài lòng, thì các ông có thể 
biết được cái gì là có ý tốt và cái gì là có ý xấu của người khác 
không?” 

“Dạ không, chúng con không thê biết được.” 

“Như vậy, nếu những người khác nói xấu tôi hay lời dạy hay 
tăng già, với thiện chí các ông nên làm sáng tỏ điều không đúng 
sự thật nơi những gì họ nói và làm cho họ rõ ràng bằng cách nói, 
“Vì lý do này, điều đó sai; vì lý do này, điều đó không đúng; 
những điều này không có bên trong chúng tôi. ” 

Kinh Trường Bộ 


Trong tất cả các loại thuốc thế gian 
Ngàn biệt và vạn khác 
Không thuốc nào như Chân lý 
Vì thế, Ôi những người theo ta, hãy uống thuốc này. 
Kinh Pháp Cú 


Một ít người vượt qua sông đến bờ bên kia. Số còn lại chạy lên 
chạy xuống bên này dòng nước. 

Nhưng những ai theo đuổi chân lý sẽ đến được bơ bên kia, và 
vượt qua cõi tử, rất khó vượt qua. 

Khi lìa bỏ con đường u tối, người trí sẽ theo con đường sáng. 
Khi từ bỏ sự an toàn, y sẽ vào cô tịch bên trong, khi biết con 
đường ấy khó. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 67 


Khi gạt bỏ ham muốn và tự giải thoát mình khỏi những sở hữu, 
người trí sẽ tự loại bỏ tất cả những ý nghĩ đen tối của mình. 

Với lòng đầy quan tâm đến chân lý, với năng lực, tập trung, và 
bình tĩnh, không bám vào gì cả và khắc phục tất cả những ý nghĩ 
đen tối, người ấy tỉnh giác và nhập niết-bàn nơi thế gian này. 

Kinh Pháp Cú 


Kiểm soát lời nói và ý nghĩ của mình là tốt. Người cầu tìm có 
kiểm soát cảm thấy tự do và vui vẻ. Hãy lắng nghe người cầu tìm 
nào canh chừng lưỡi của họ và nói năng một cách khôn ngoan. 
Một người như thế khiêm hạ và không đề cao mình. Người ấy 
theo chánh pháp trong đời sống hàng ngày của mình. Khi mình 
làm chủ sự tập trung của mình, mình sẽ vui thích trong cô tịch 
bên trong và thiền định. 

Người cầu tìm yêu chân lý và luôn luôn tư duy về chẩn lý sẽ 
luôn luôn được chân lý hộ trì. 

Hãy làm rỗng con thuyền của mình, hỡi người cầu tìm, và 
ngươi sẽ đi nhanh hơn. Hãy làm nhẹ lô đồ ham muốn và quan 
niệm, và ngươi sẽ đến được niết-bàn sớm hơn. 

Kinh Pháp Cú 


Bắt cứ ai, dù chỉ trong một giây, cảm thấy tin tưởng thanh tịnh 
và trong sáng khi nghe chân lý sẽ kinh nghiệm niềm an lạc không 
thê đo lường. Vì sao? Bởi vì, vào giây phút đó, người đó không bị 
vướng kẹt trong khái niệm ngã về hay về chúng sinh hay về thọ 
mạng. Người đó không bị vướng kẹt trong khái niệm về hư 
không. Người đó không có sự chú ý gì về ý niệm rằng cái này hay 
cái kia là dấu hiệu, hoặc cái này hay cái kia không phải là dấu 
hiệu. 

Vì nêu ông bị vướng kẹt trong ý niệm, thì sẽ bị vướng kẹt trong 
ngã. Và dù nếu ông bị vướng kẹt trong các ý niệm về hư không, 
thì ông cũng bị vướng kẹt trong ngã. Đó là lý do tại sao chúng ta 
không nên để mình bị dính mắc trong niềm tin rằng sự vật hoặc 
hiện hữu hoặc không hiện hữu. Đây là ân nghĩa khi tôi nói rằng 
giáo lý của tôi là chiếc bè phải bỏ lại khi ông thấy chân thẻ. 

Kinh Kim Cương 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 68 


Này các tỳ kheo, đời sống được hứa khả này không phải sống 
để lừa dối người ta, hay đề cải hóa họ. Nó không phải sông đề vì 
được hay danh vọng hay tiếng tăm hay lợi ích tiên bạc. Không có 
ý niệm nào về “hãy để tôi lôi cuốn sự chú ý của người ta bằng 
cách là nhân vật này hay nhân vật kia.” Không phải như vậy, này 
các tỳ kheo, đời sông được khả hứa này là sông để thấy rõ sự vật 
và hiểu chúng. 

Kinh Phật Tự Thuyết 


Một người tham vấn hỏi Phật: “Người ta cô chấp vào những 
niềm tin sở thích của họ. Họ càu nhàu với nhau, nói, 'Giữ chân lý 
này thì anh được cứu độ; bác bỏ nó thì anh bị mất." Họ cãi nhau 
theo cách này và gọi nhau là đồ ngu. Cách nào đúng, khi tất cả 
bọn họ đều tỏ ra là người thông thạo? 

Phật đáp, “Nếu vì bất đồng ý kiến mà cho là ngu, thì tất cả 
những người ấy đều ngu, vì mỗi người có quan niệm riêng của 
mình. Tôi không gọi bất cứ cái gì là đúng nêu nó liên quan đến 
việc gọi nhau là kẻ ngu, bởi vì điều đó có nghĩa chiếm hữu “chân 
lý” làm của riêng của mình.” 

Người tham vấn lại hỏi, “Nhưng cái gì khiến cho những “người 
thông thạo” này rao giảng quan niệm của họ và gọi nó là chân lý? 
Làm như thế có phải là sự thừa kế của loài người hay chỉ là một 
cái gì đó đem lại cho họ sự hài lòng?” 

Phật đáp, “Lìa khỏi ý thức, không một chân lý tuyệt đối nào 
hiện hữu. Lý luận sai tuyên bố cái thấy này đúng và cái thấy kia 
sai. Họ vui sướng trong sự chấp giữ những ý kiến khiến họ cả 
quyết rằng bất cứ ai không đồng ý với họ thì sẽ có kết cuộc xấu. 
Nhưng không một người tìm câu chân thực nào trở nên bị vướng 
kẹt trong toàn bộ vấn đề này. Hãy bình yên đi qua và đi con 
đường không ô nhiễm, không lý thuyết, tham dục, và giáo điều.” 

Kinh Trung Bộ 


Du sĩ Bhaggava cáo buộc Phật nói rằng vũ trụ tạo thành là do 
ngẫu nhiên. Phật đáp: 

“Tôi nghe những người khác thuộc giáo phái của ông, 
Bhaggava, nói rằng khi tôi tỉnh giác và tìm thấy chân lý, nó đẹp, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 69 


tôi đã ở lại trong trạng thái cực lạc đó và rồi xem vũ trụ là xấu và 
vô nghĩa khi so sánh. 

“Nhưng, Bhaggava, tôi không bao giờ dạy điều đó. Đây là 
những gì tôi thực sự nói: “Bất cứ khi nào có người tỉnh giác và 
tìm thấy cái đẹp, thì người ấy quả thực biết đẹp là gì.” 

Kinh Trung Bộ 


Tu-bồ-đề hỏi: “Thưa Thế Tôn, Thế Tôn nói rằng một người 
theo đạo không cần phải xây dựng điều tốt và hạnh phúc. Tại sao 
thế?” 

Phật đáp: “Này Tu-bồ-đề, một người theo đạo chân thực sẽ 
biểu hiện điều tốt và hạnh phúc nhưng sẽ không bị vướng kẹt 
trong những khái niệm về điều tốt và hạnh phúc. Đó là lý đo tại 
sao tôi nói người ấy không cần dựng lập điều tốt và hạnh phúc, 
đây chỉ là những cái bẫy khái niệm, vì điều tốt và hạnh phúc sẽ ở 
đó mà không có bất cứ khái niệm nào về chúng.” 

Kinh Kim Cương 


Một du tăng gọi là Vaccha hỏi Phật rằng Phật có còn hiện hữu 
sau khi chết không? Phật đáp: 

“Này Vaccha, ý niệm rằng tôi hiện hữu hay không hiện hữu sau 
khi chết — những ý niệm như thế dẫn đến rừng già rậm rạp và sa 
mạc khô căn, đến những rối rắm tựa như bị vướng vào gai. Chúng 
đem đến giận dữ, mê hoặc, và tranh luận, chúng không đem lại 
bình an, tri thức, hay trí tuệ đưa đến giác ngộ. Tôi không chấp 
nhận bất cứ ý niệm nào như thế.” 

“Vậy thì Phật có niềm tin nào của riêng mình?” 

“Vacca, tôi không dính dáng gì đến niềm tin hay lý thuyết, mà 
chỉ tuyên bố những gì tôi biết. Tôi tuyên bố bản tánh của sắc, nó 
phát sinh như thế nào và biến mất như thế nào; bản tánh của thọ 
(nhận thức), nó phát sinh như thế nào và biến mắt như thế nào. Và 
bởi vì tôi đã hoàn toàn từ bỏ tất cả những vọng tưởng, tà kiến, và 
tưởng tượng về bản tánh của ngã hay bất cứ cái gì liên quan đến 
ngã, tôi được giải thoát khỏi ngã.” 

“Nhưng,” Vacca vẫn khăng khăng hỏi tiếp, “khi một người đạt 

được sự giải thoát của tâm chết, người ấy đi đâu và người ấy tái 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 70 


sinh ở chỗ nào?” 

“Chữ /á¡ sinh không phù hợp.” 

“Vậy thì người ây không tái sinh?” 

“Nói rằng người ây không tái sinh cũng không phù hợp. Nếu 
ông nói răng người ây vừa tái sinh vừa không tái sinh hoặc người 
ấy không tái sinh cũng không phải tái sinh, thì cũng không phù 
hợp.” 

“Con hoàn toàn bối rối, thưa Phật, và niềm tin của con nơi ngài 
cũng biến mắt.” 

“Đừng bối rối làm gì. Đây là một pháp môn thâm sâu và khó 
hiểu. Hãy tưởng tượng phía trước ông có một ngọn lửa. Ông thấy 
nó đang cháy và biết rằng nó chỉ có thể cháy khi có nhiên liệu. 
Rồi ông thấy nó tàn mất. Bây giờ có người hỏi ông, lửa ấy đi 
phương nảo — động, tây, nam, hay bắc? Ông nói thế nào?” 

“Con sẽ nói rằng câu hỏi như thế không phù hợp, thưa Phật. Vì 
lửa tùy thuộc vào nhiên liệu, và khi không còn nhiên liệu, người 
ta nói lửa tắt vì thiếu dưỡng chất.” 

“Cũng giống như vậy, Vacca, cái thân qua đó người ta có thể 
thấy chân lý sẽ chết đi, như lá cây cọ, không có bất cứ tương lai 
nào. Nhưng cái mà nó là chân lý, cái mà nó chính là hiện hữu, thì 
ở đó mặc dù nó thâm sâu và vô cùng khó hiểu. Giống như đại 
dương, người ta không thê thăm dò được. Vì thế, nói rằng tôi sẽ 
tái sinh hay sẽ không tái sinh, là không phù hợp.” 

Kinh Trường Bộ 


Chú ý là con đường đến sự sống chân thực; 
Lơ đãng là con đường đến sự chết. 
Người chú ý không chết; 
Người lơ đãng thì giống như kẻ đã chết rồi. 
Kinh Pháp Cú 


Một hôm Malunkyaputta đến nói với Phật, “Thầy không nói 
với chúng con thê giới này thường còn hay không, linh hồn có là 
một với thể xác hay không, ngã có hiện hữu sau khi chết hay 
không. Nếu thầy có thể giải thích được những. điều nảy, con sẽ 
tiếp tục làm tăng nhân, nêu không, con sẽ từ giã.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 71 


Phật đáp: “Tôi có hứa với ông tôi sẽ giải thích tất cả những 
điều ấy khi ông đến gia nhập với chúng tôi ngay lúc ban đầu 
không? Hay ông đã qui định điều kiện ông phải biết những điều 
đó?” 

“Dạ không,” Malunkyaputta thú nhận. 

“Vậy hãy lắng nghe tôi nói. Giả sử có người bị một mũi tên bắn 
bị thương và khi y sĩ giải phẫu đến, người ây nói với y sĩ, “Đừng 
rút mũi tên ra cho đến khi tôi biết ai đã bắn, 1 làm bằng. loại cây 
gì, do ai chế tạo, và đã dùng với loại cung gì." Chắc chắn TEƯỜI 
ấy sẽ chết trước khi anh ta tìm ra câu trả lời. Cũng vậy, nếu ông 
nói ông sẽ không làm tăng nhân nữa trừ phi tôi giải quyết tất cả 
những câu hỏi về thế giới, thì ông hầu như sẽ chết mà không được 
thỏa mãn. 

“Là một người theo chân lý thì không tùy thuộc vào bất cứ câu 
trả lời nào như thế. Dù thế giới thường còn hay chóng vánh, đều 
có khổ và tôi dạy cách hiểu nó. Lời dạy của tôi không tùy thuộc 
vào tôi có hiện hữu sau khi chết hay không, bởi vì tôi quan tâm 
đến sự khổ ở đây và bây giờ. Tôi đã giải thích với tất cả các ông 
những gì nên giải thích và không giải thích những gì không liên 
quan đến sự chấm dứt khổ và tìm được an lạc.” 

Kinh Trung Bộ 


Một lần, hai người bà-la-môn tất già, cả hai đều đã 120 tuổi, 
đến gặp Phật. Họ ngồi xuống trước Phật và nói: 

“Chúng tôi là những người bà-la-môn già yêu. Chúng tôi đã 
không làm được điều gì cao quí hay đặc biệt đáng giá. Vì thể giờ 
đây không có gì làm giảm được nỗi sợ chết của chúng tôi. Xin 
làm ơn chỉ cho chúng tôi con đường đến an lạc.” 

Phật nói: “Được, này những người bà-la-môn, các ông thực đã 
già yêu và bây giờ các ông đầy lo sợ. Thế giới này tràn ngập già, 
bệnh, và chết. Nhưng nếu các ông có thê thực hành một ít tuệ giác 
trong những hành vi của mình, một ít kiểm soát trong lời nói của 
mình, một ít quán chiêu trong những ý nghĩ của mình, thì điều đó 
sẽ cho các ông một nơi qui y và nương náu. 

“Đời các ông đã gần qua rồi. Không ai được miễn già và chết. 
Nhớ sự chết và giữ nó trong tâm, hãy thực hành những hành vi tốt 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 72 


đem lại hạnh phúc cho người khác. Người thực hiện hành vi tốt 

và có suy nghĩ sẽ trở nên hòa hợp thân, ngữ, và ý. Người ấy sẽ 

thấy rằng chết không đáng sợ mà quả thực đem lại hạnh phúc.” 
Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Thiện tri thức có xuất hiện hay không, cuộc sống vẫn có nhân 
duyên minh định của nó, đó là tất cả những hiện tượng đều có 
nguyên nhân, sinh ra và sẽ chết. Tất cả những sự vật do duyên 
hợp đều vô thường. Và có bậc trí tuệ xuất hiện hay không, qui 
luật của đời sông đã được lập thành gây nên đau khổ và phiền 
não. Và có bậc tỉnh giác xuất hiện hay không, nhân duyên thứ ba 
của đời sống là không có ngã thường hằng. Người giác ngộ viên 
mãn hiểu điêu này. Người ấy sẽ tuyên bố, “Tất cả những sự vật do 
duyên hợp không phải là ngã.” 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Kutadanta cáo buộc Phật: “Người ta bảo tôi rằng ngài dạy qui 
luật sống và đạo, song ngài phá đồ tôn giáo. Những người theo 
ngài khinh thường nghỉ lễ và bỏ hiến tế. Nhưng sự kính trọng chư 
thần chỉ có thể bảy tỏ qua hiến tế. Bản chất của tôn giáo là thờ 
phụng và hiến tế.” 

Phật đáp: “Vĩ đại hơn giết hại những con bò là hy sinh cái ta. 
Người nào từ bỏ những ham muốn xấu xa của mình sẽ thấy việc 
giết hại thú vật nơi bàn thờ là vô dụng. Máu không có năng lực 
làm sạch, nhưng từ bỏ những hành động làm hại sẽ làm cho trái 
tim toàn vẹn. Tốt hơn thờ phụng thần linh là đi theo con đường 
thiện.” 

Kinh Trường Bộ 


Moghavagan đến với Phật. Con đến tham vẫn ngài, bậc đại 
thánh. Con sợ chết. Có cách nào nhìn thế gian mà không bị diêm 
vương nhìn thấy?” 

Phật đáp: “Hãy nhìn thế gian là rỗng lặng. Đây là cách vượt 
qua sự chết. Hãy ngừng suy nghĩ về mình như là một thực thể 
thực sự hiện hữu. Nếu ông nhìn thế gian theo cách này, ông sẽ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 73 


không bao giờ bị diêm vương thấy cả.” 
Táp Kinh 


Một ân Sĩ, nỗi tiếng là một người giác ngộ, đã có quyết định 
chân thành rằng mình thực sự chưa được giải thoát trọn vẹn. Ông 
ta nghĩ giáo lý của Phật sẽ giúp mình và ông ta đã du hành vượt 
qua Trung Ấn Độ cho đến khi ông ta đến thành phố Savatthi, nơi 
Phật đang dừng lại. Ông ta đến trung tâm thiền định của Phật và 
yêu cầu được gặp Phật. 

“Ngài đang đi khất thực,” ông ta được bảo như thế. “Hãy đợi ở 
đây và nghỉ đi một chút, rồi ô ông sẽ sớm được gặp ngài." 

“Tôi không thể đợi được,” ân sĩ đáp. “Hãy chỉ đường cho tôi, 
tôi sẽ đi tìm ngài.” 

Ông ta lại ra đi và đến trung tâm thành phố. Ở đó ông ta thấy 
Phật, vây quanh là một bầu không khí bình an và hài hòa, đi cùng 
với cái bát khất thực của ngài từ nhà này sang nhà khác. Ân sĩ quì 
gôi xuống và ôm lấy hai bàn chân Phật, 

“Ngài đã được giải thoát trọn vẹn,” ông ta nói với Phật. “Xin 
vui lòng dạy tôi phép tu đem lại cho tôi sự giải thoát.” 

“Vui lòng thôi,” Phật nói, “nhưng chăng phải ở đây, đây không 
phải là nơi và lúc làm như vậy. Hãy đi đến trung tâm thiền định 
của tôi và đợi tôi.” 

“Không, tôi không thê đợi được.” 

“Một chốc cũng không được sao?” 

“Không, một chốc cũng không được, tôi có thê chết hay ngài 
có thể chết. Bây giờ, thưa ngài, đây là lúc. Xin dạy tôi ngay bây 
ĐIỜ.” 

Phật nhìn ông và thấy rằng chết đã gần kê. Phật nhận thấy răng 
phải dạy ngay tức khắc. Nhưng dạy cái gì trong lúc đứng giữa 
đường? Phật quyết định nói văn tắt giáo lý thiết yêu trong một vài 
lời. 

“Trong thấy,” Phật nói, “chỉ nên có thấy. Trong nghe, chỉ nên 
có nghe; trong ngửi, nếm, sờ, chỉ có ngửi, nếm, sờ; trong suy 
nghĩ, chỉ có ý nghĩ.” 

Vị ân sĩ đã được tâm thanh tịnh như thế mà những lời ấy đã nói 
cho ông ta tất cả những gì ông ta cần. Không một phán quyết, 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 74 


không một đánh giá, giải thoát tâm khỏi tất cả những tùy thuộc 
của nó bằng một kinh nghiệm đơn giản về sự vật như thực. Ông ta 
ngồi xuống ở đó trên đường và rồi an định chú ý của mình vào sự 
trong sáng, và khi cái chết đến, ông ta đã tìm được giải thoát. 
Kinh Tiểu Bộ 


Phật đã được cảnh báo rằng một tên cướp và là kẻ sát nhân tên 
là Angulimala đang ở tại một vùng quê mà ngài muốn đi ngang 
qua. Angulimala rât hung dữ và phá hoại nên chỉ những nhóm 
đông người mới đi bộ qua được vùng đất ấy. Thói quen của y là 
cắt lầy một ngón tay của mỗi nạn nhân và đeo nó quanh cô y, cho 
y biệt danh là Chuỗi Ngón Tay. 

Không lo ngại gì vì những trình báo đó, Phật bắt đầu đi qua 
vùng đất này một mình. Angulimala thấy Phật đang đi đến và 
kinh ngạc thấy rằng không có ai đi cùng với ngài. Y quyết định 
giết ngài và mang. kiếm theo, tiến đến phía sau Phật. Nhưng lạ 
lùng thay y thấy rằng mặc dù Phật đang bước đi một cách bình 
thường, nhưng y không thê nào bắt kịp ngài. 

“Hãy đứng yên, ân sĩ!” y hét lên. 

“Tôi đang đứng yên, Angulimala. Anh cũng đứng yên đi.” 

Angulimala nghĩ, “Những người thánh thiện này được cho là 
nói thật, song người này, trong khi đang đi, lại nói rằng ông ta 
đang đứng yên.” 

“Ông bảo tôi đứng yên, nhưng tôi đâu có đi,” y hét lớn, “trong 
khi ông đang bước đi mà lại nói mình đang đứng yên. Làm sao có 
chuyện ông đang đứng yên mà tôi thì không?” 

Phật quay lại. “Chân tôi di động nhưng tâm tôi yên tĩnh,” Phật 
nói. Chân anh đứng yên nhưng tâm anh lúc nào cũng động trong 
lửa giận dữ, thù hận, và ham muốn nóng nảy. Vì thế, tôi yên tĩnh 
nhưng anh thì không.” 

_Angulimala kích động vì sự thật này. Y nghĩ, “Từ lâu ta đã để ý 
đến hiền nhân, nhưng ấn sĩ này _ hiểu rõ toàn thể bản tánh của ta. 
Ta sẽ nhận lấy lời dạy của ông ấy và bỏ đi cái tâm nóng nảy của 
ta.” 

Y ném thanh kiếm của y vào một cái hố và quì xuống bên chân 
Phật. “Xin hãy giải thoát cho con,” y cầu xin. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 75 


Phật nhìn anh ta với lòng từ bị. “Đi nào, tỳ kheo,” ngài nói, với 
câu nói đó ngài đã ban cho anh ta vị thế mà anh ta cầu xin, và cả 
hai tiếp tục cùng đi với nhau. 

Kinh Trung Bộ 


Tất cả run lên khi có vũ khí, 
Mọi người a1 cũng sợ chết; 
Vì người khác hay vì chính mình, 
Không nên giết hay gây chết chóc. 
Kinh Pháp Cú 


Nếu không có giải thoát, chúng sinh không bao giờ có thể gỡ 
mình ra khỏi thế gian. Nhưng vì có giải thoát siêu việt thế gian, 
chúng sinh có thê trở thành không vướng mắc. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Trong khi Phật ở thành phố Shravasti, ngài gọi chúng tỳ kheo 
đến và nói, “Tôi sẽ dạy các ông cách tốt nhất để sống tự tại có 
nghĩa là gì.” 

“Chúng con đang lắng nghe,” chúng tỳ kheo đáp. 

Phật nói: 


Đừng theo đuôi quá khứ, 

Cũng đừng đánh mất mình vào tương lai. 
Vì quá khứ không còn hiện hữu, 

Và tương lai thì chưa có ở đây. 

Bằng cách nhìn sâu vào sự vật như thực, 
Trong giây phút này, ở đây và bây giờ, 
Người tìm cầu sống an tĩnh và tự đo. 
Các ông nên chú ý hôm nay, 

Vì chờ đến ngày mai thì quá trễ. 

Chết có thê đến mang chúng ta đi một cách bất ngờ — 
Làm sao chúng ta có thể chống lại? 
Người nào biết 

Sống chú ý như thế nào 

Đêm và ngày 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 76 


Là người biết 
Cách tôt nhât đê sông tự tại. 
Kinh Trung Bộ 


Nếu tố chất của người tìm chân lý không hiện hữu nơi mọi 
người, 
Sẽ không có sự hồi hướng tách rời ham muốn, 
Cũng không thể có ước mong đạt đến Niết-bàn, 
Cũng không có sự tìm cầu hay quyết tâm đạt nó. 
Luận Đạo Thanh Tịnh 


Có một cõi không có đất không có nước không có lửa không 
có không khí, vì nó ở bên kia lãnh vực vật chất; nó cũng không 
phải là cõi hư không vô cùng hay ý thức, vì nó ở bên kia lãnh vực 
của tâm. Không có nhân duyên của vô, cũng không có cảnh giới 
của thế giới này hay thế giới khác, không mặt trời cũng không 
mặt trăng. Đây là cái không phải do tạo tác mà có. 

Tình trạng này tôi không gọi là phát sinh hay biến mắt, không 
chết cũng không sinh. Nó vô sắc và không có sự thay đổi. Nó 
thường hằng, không bao giờ sinh và không bao giờ diệt. Tìm thấy 
nó là chấm dứt phiền não. 

Ở đó /à cái bất sinh, không tạo tác, không hình tướng, và không 
nhân duyên này. Nếu không có cái bất sinh, không tạo tác, không 
hình sắc, và không nhân duyên này thì không có sự siêu việt từ 
thế giới của cái sinh, tạo tác, hình tướng, và có nhân duyên. 

Nhưng này các tỳ kheo, vì có cái bất sinh, không tạo tác, không 
hình tướng, và không nhân duyên, cho nên có thể có sự siêu việt 
cho cái sinh, tạo tác, có hình tướng, và có nhân duyên. 

Kinh Phật Tự Ti huyết 


Có người hỏi Phật: “Ý thức chỉ có một cực điểm duy nhất hay 
nhiều cực điểm?” 

Phật đáp: “Một và nhiều. Khi nhận ra một trạng thái của ý thức, 
thì sẽ thấy trạng thái kế tiếp. Như thế có nhiều và có một.” 

Rồi lại hỏi: “Cái nào trước, ý thức hay tri thức?” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 77 


“Ý thức phát sinh trước rồi đến tri thức. Rồi người ta có thể 
nói, “Bởi vì ý thức, tôi biết đây là một sự kiện.” 
Kinh Trường Bộ 


Những quả đời trước của một người là gì? Chúng ta không bao 
giờ có thể biết được những quả của đời trước bằng suy nghĩ hay 
ước đoán và như thế chúng ta không nên suy lý về chúng. Cố tìm 
ra chúng là đem lại phiền não và phân tán. Đừng tự đặt mình làm 
quan tòa của người khác hay có những ức đoán về động cơ của 
họ. Ông có thê tự hủy hoại mình bằng cách bám vào những phán 
quyết về người khác. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Do không hiểu, không thấu triệt bốn điều nên chúng ta phóng 
chạy một cách rất sai lạc, lang thang rất lâu trong vòng sinh tử 
này, cả ông và tôi. Gì là bốn? Điều thiện, nhiếp tâm, trí tuệ, và 
giải thoát. Khi hiểu và thấu triệt bốn điều này, thì sự ham muốn 
tồn sinh nông cạn bị nh rễ, và cái đưa đến sự luân hồi liên tục 
với những nhân duyên giống nhau bị chấm dứt. Không còn cuộc 
hành trình không ngừng nữa. 

Kinh Trường Bộ 


Giả sử một người thợ vàng dùng kềm đưa vàng vào lò lửa để 
làm nó tan ra. Nếu anh ta thổi khí nóng quá nhiều, nó sẽ quá 
nóng, nhưng nếu anh ta phun nước quá nhiều, nó sẽ nguội đi. Nếu 
anh ta liên tục lấy ra và nhìn nó, nó sẽ không đạt đến độ tinh 
luyện. Nhưng nếu anh ta thỉnh thoảng làm tất cả những điều đó, 
nhận biết bản tánh của vàng, nó sẽ đồ khuôn dễ dàng và sáng ánh. 

Cũng vậy, có ba phẩm tính mà người tu tập nên chú ý — tập 
trung, quyết tâm, và bình tĩnh. Nếu người ấy chú ý đúng những 
điều này và đúng lúc, thì tâm người ây sẽ trở nên như vàng, uyên 
chuyền, sáng ngời và thuần khiết. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Ý nghĩ ở đâu? Người ta không bao giờ có thê thấy nó hay hiểu 
rõ được. Giông như ảo ảnh của huyền thuật, vì với tưởng tượng ý 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 78 


nghĩ tô màu thế gian. Khi tìm ý nghĩ và không thê thấy nó, người 
ta tìm nguồn gốc của nó. Và dường như ở đâu có đối tượng thì ý 
nghĩ phát sinh. Không có đối tượng, ý nghĩ không phát sinh. Ỹ 
nghĩ có thê nhìn thấy ý nghĩ không? Không. Giống như lưỡi kiếm 
không thể tự cắt nó, hay đầu ngón tay không thể tự sờ nó, vì thế ý 
nghĩ không thê thấy ý nghĩ. 

Luận Đại Thừa Tập Bồ-tát Học 


Khi thấy trí bát-nhã lần đầu, một nhận thức mới hiện ra không 
tùy thuộc vào bất cứ cấu trúc nào. Sự truy cầu vĩ đại của người 
tìm cầu bây giờ nở hoa khi những cánh cửa mênh mông và huyền 
bí khác nhau bật mở ra chỉ ở sự tiếp xúc của nhận thức mới. 

Có cánh cửa mở ra cho viễn cảnh của tự tánh vô tánh, là chân 
tánh của thế giới hiển hiện. Có cánh cửa giải thoát chỉ từ một 
nhận thức từng phần hay viễn tượng vẫn bùn của chân tánh này. 
Và có cánh cửa mở trực tiếp vào sự chứng ngộ chính thống chân 
tánh này. 

Có cánh cửa kỳ diệu mở vào cường độ của quang cảnh và âm 
thanh, màu sắc và vẻ đẹp. Và có cánh cửa quân bình và thư thái 
qua đó người ta nhìn trong kính úy tất cả những cấu trúc vô hạn 
của thế giới như nhìn bầu trời đêm nạm đầy sao. Và có cánh cửa 
vào niềm an lạc tuyệt vời mà không bao giờ muốn chiếm lấy làm 
của riêng những kho tàng của thế gian hay chiếm hữu ngay cả 
niềm an lạc như thế. Cuối cùng, có cánh cửa của chính sự tỉnh 
giác toàn bộ. 

Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-äa 


Có ba cách thấy cuộc sống. Trong một cách, người ta bám chặt. 
Trong một cách khác, họ đi quá mức. Trong cách thứ ba, họ thấy 
đúng. 

Trong cách thứ nhất, người ta thấy khoái lạc trong tất cả sự vật 
của cuộc sống — nơi các sở hữu và những gì xảy ra, nơi gia đình 
và sự tiếp nối. Khi có giáo lý tuyên bố những lời khuyên không 
chấp trước và đi qua bên kia mệnh lệnh của cái tôi, tim họ không 
nhảy lên và họ không bị lôi về phía nó. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 79 


Trong cách thứ nhì, người ta phiền não vì thù hận cuộc đời. Chỉ 
vì bám vào cuộc sống, song họ nguyễn rủa nó và biến nó thành 
điều xấu quá đà. 

Trong cách thứ ba, người ta thấy cuộc sống như thực — mãi mãi 
hiện hữu và ngừng hiện hữu. Họ tự nguyện chấp nhận nó, nhưng 
không bám vào nó và không thất vọng. Đó là họ bắt đầu biết cái 
không nhân duyên. 


Ai thấy hữu là hữu 
Là đi qua bên kia hữu đó 
Và được giải thoát khỏi ham muốn thọ cảm. 
Trong cái như thực đó, y lãnh hội hữu. 
Không còn mong sinh hay tử, 
Y tìm thấy chân nghĩa của sự chấm dứt hữu. 
Kinh Phật Thuyết Như Vậy 


Nếu ông tìm cầu chân lý, ông nên quán xét sự vật theo cách ý 
thức của ông khi ông quán xét không bị xao lãng bởi những gì 
ông tìm thấy, hay bị phân tán và tản mạn; cũng không bị có định 
hay đặt định. Sẽ có sự siêu việt sinh, tử, và thời gian cho người 
không bị lay chuyền. 


Dù đi, đứng, hay nằm, 
Duỗi tay chân hay co lại, 
Hãy chú ý khi làm tất cả những điều này, 
Bên trên, ngang qua, và trở lại. 
Đặt bắt cứ cái gì vào thế gian, 
Hãy đề mình là người chú ý xem sự chuyên động 
Của tất cả những vật hữu vi. 
Kinh Phật Thuyết Như Vậy 


Nếu muốn biết quá khứ, 
những gì tạo nên mình, 
hãy nhìn mình hiện tại, 
vì đó là quả quá khứ. 
Nếu muốn biết vị lai, 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 80 


hãy nhìn mình hiện tại, 
vì đó là nhân vị lai. 
Kinh Trung Bộ 


Này Tu-bồ-đề, một người cần cứu độ chúng sinh trước tiên 
cảm thấy như thế nào? Người ấy trở nên ý thức về loại thông sáng 
trí tuệ chỉ cho người ấy thấy chúng sinh vì đang trên đường đến tự 
hủy diệt. Rồi tâm đại bi giữ lấy người Ấy. Người ấy quan sát thế 
gian, và những gì thấy được làm người ấy đầy xao động. Vì thế 
nhiều người mang gánh nặng hành động sẽ đem lại cho họ sự 
trừng phạt riêng trong tỉnh thức; những người khác sinh ra trong 
hoàn cảnh không may mắn họ không biết gì về chân lý; và những 
người khác nữa kết cuộc bị giết trong chiến tranh hay bị bao vây 
trong mạn lưới tà kiến hay không tìm được lối đi; và còn những 
người khác nữa có được sinh ra trong may mắn và bắt đầu tìm 
được tự do nhưng lại bị mất nó. 

Vì vậy, một người như thế phóng chiếu tình bằng hữu và bi tâm 
vĩ đại khắp tất cả những chúng sinh này và chú ý đến họ, nghĩ, 
“Tôi thích cứu độ những chúng sinh này, tôi thích giải thoát họ ra 
khỏi tất cả mọi đau khổ.” Nhưng người ấy không biến sự ham 
thích của mình thành ràng buộc, vì người ấy không bao giờ quay 
lưng lại với sự giác ngộ viên mãn. Vì người ấy biết rằng chỉ khi 
nào ý nghĩ của mình được trí tuệ toàn hảo hộ trợ thì chúng sẽ kết 
quả. Chỉ từ lãnh vực của trí tuệ toàn hảo người ấy mới có thể chỉ 
ra con đường, rọi ánh sáng vào bóng tối, giải thoát người khác, và 
làm thanh tịnh mắt thấy của tất cả chúng sinh. 

Kinh Bảt-nhã Ba-la-mật-äa 


Nếu có ai nóÓI rằng người ta phải gặt lấy [hậu quả] theo hành vi 
của mình, nếu có ai nghĩ răng nghiệp luật là tàn nhẫn, thì người 
ấy đang nói rằng không có đời sông tâm linh hay sự thuần thục 
nào cả, cũng không có cơ hội nào đề đưa sự bối rối đến chỗ chấm 
dứt. Nhưng nếu có ai nói rằng những gì một người gặt lấy phù 
hợp với những hành vi của y, trong trường hợp này, đời sông tâm 
linh có thể hiện hữu và có cơ hội giác ngộ. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 81 


Không thể mong những cái có nhân duyên mà không có cái 
không nhân duyên. Thế giới của nhân duyên không thể hiện hữu 
mà không có niết-bàn. Cũng không thê mong có cái không nhân 
duyên mà không có những cái có nhân duyên — không thể có niết- 
bàn tách rời thê gian. Tính nhất như của niết-bàn và thế gian là 
chân lý của thực tại. Người trí tuệ sống chân lý này và đồng thời 
dân thân làm những việc tốt. Không từng xa lìa sự chứng ngộ 
chân lý tất cả sự vật đều không có thực thể hay ngã, người ây 
phần khích tất cả chúng sinh tự giải thoát khỏi ý niệm ngã. Tánh 
không có nghĩa là không có tất cả những quan niệm và ức đoán. 
Khi không có tất cả những ức đoán, thế gian giống như một tạo 
vật của huyễn thuật; thân là cái kỳ lạ và trí là cái kỳ lạ. Chúng là 
huyền thuật bằng cách hiện hữu và biến mất. Bất cứ vật gì có bắt 
đầu và chấm dứt trong thời gian là hư huyễn và huyễn thuật. Chỉ 
niết-bàn là không có bắt đầu và không có chấm dứt và là bản tánh 
thực tại của nó, không mê hoặc, ở bên kia hư huyền. 

Tu-bồ-đề hỏi: “Nên dạy chân lý này cho một người thường 
bằng cách nào?” 

Phật đáp: “Bằng cách hỏi người ấy như vây: “Làm thế nào cái 
đã hiện hữu trong quá khứ bây giờ trở thành không hiện hữu?” 
Truy vấn này sẽ dẫn đến giác ngộ rằng không có cái gì đã từng 
hiện hữu là thực thể thường hằng hay là ngã thường hằng. Rồi 
người hỏi sẽ thấy rằng có cả hiện hữu và không hiện hữu.” 

Kinh Bảát-nhã Ba-la-mật-äa 


Nói rằng lời nói gợi ra thực thê thường hằng là một khuyết 
điểm của ngôn ngữ và người ta không thấy thấu suốt sự lừa dối 
này. Nhưng chỉ có lời nói thì không thể tạo ra thực tại. Như thế 
người ta nói đến mục đích tối hậu và tin nó có thực, nhưng nó chỉ 
là hình tướng của lời nói và mục tiêu như thế là không có thực 
chất. Người nhận ra tánh không của sự vật và khái niệm không 
tùy thuộc vảo lời nói. Trí tuệ toàn hảo thì ở bên kia định nghĩa, và 
không có đường là đường đi đến trí tuệ. 

Người trí tuệ bước chân trên con đường này vì trực tiếp nhận ra 
vô thường và vì trực tiếp nhận ra liễu tri. Rồi, đây là trí tuệ toàn 
hảo. Một người như thế nên đi con đường biết rằng ràng buộc và 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 82 


lôi cuốn thì không lợi cũng không hại, ngay cả giác ngộ cũng 
không lợi và cũng không hại, bởi vì trí tuệ toàn hảo không có 
nghĩa là nâng cao cái lợi hay cái hại cho người đó. Tuy nhiên, dù 
cho không có chủ ý lợi hay hại, nó thực ban cho phúc đức vô tận. 
Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-äa 


Sakka hỏi: “Nguyên nhân của tự lợi là gì?” 

Phật đáp: “Ây là nhận thức thế giới như là đối tượng của 
mình.” 

“Làm sao người ta khắc phục được nhận thức này: thế giới tách 
rời với chính mình?” 

“Bằng cách làm gia tăng điều tốt và an lạc. Bằng cách này thế 
giới thôi là đối tượng của mình.” 

Kinh Trường Bộ 


Có con đường phương tiện thiện xảo gọi là “như mặt trời.” Như 
mặt trời làm cây trồng tăng trưởng, cũng vậy người thiện xảo, 
giống như mặt trời, có thê làm tăng trưởng hạt giống giác ngộ nơi 
người khác. Rồi, cũng như mặt trời không bao giờ ngừng ban cho 
sức nóng, cũng vậy sự thiện xảo của người này an định tất cả 
chúng sinh bằng bi tâm. Thứ ba, như mặt trời làm tan những vật 
bị đóng băng, cũng thế người thiện xảo thấy, có thể nói, những 
phương thuốc trị độc, làm tan những ham muốn và chiếm hữu. 
Như mặt trời lấy đi bóng tối, cũng vậy người này — nhận ra toàn 
bộ cái đó có nơi những người khác — lấy đi bóng tối vô minh. Và 
như mặt trời sưởi âm vạn vật một cách bình đăng, cũng vậy người 
thiện xảo làm hoan hỉ tất cả chúng sinh, vì phương tiện người ấy 
dùng thì như hơi ấm và ánh sáng của mặt trời. 

Kinh Bát-nhã ba-la-mật-äa 


Khi người ta đi đến chỗ biết một cách trọn vẹn sự thỏa mãn mà 
thế gian có thê tặng cho, thì cũng có thể gây nên sự khốn cùng — 
khi họ hiểu rằng có thê đạt được sự giải thoát khỏi cả tham dục và 
phiền não - thì họ được giải thoát khỏi những gông cùm của thế 
gian, khỏi những nhà giam và giới hạn. Họ sông với trái tìm giải 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 83 


thoát. Họ biết được chân nghĩa của thế gian, sự vật sinh và diệt 
như thê nào, và ý thức siêu việt cả sinh và diệt. 
Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Chúng ta là kết quả của tất cả những gì chúng ta nghĩ; nó được 
dựng lên trên ý nghĩ của chúng ta và tạo nên bởi ý nghĩ của chúng 
ta. Với ý nghĩ của mình, chúng ta tạo nên thế giới. Nếu các người 
nói hay hành động với ý nghĩ ác, phiền não sẽ theo sau các người 
như chiếc xe theo sau con bò kéo nó. 

Chúng ta là kết quả của tất cả những gì chúng ta nghĩ; nó được 
dựng lên trên ý nghĩ của chúng ta và tạo nên bởi ý nghĩ của chúng 
ta. Với ý nghĩ của mình, chúng ta tạo nên thế giới. Nếu các người 
nói hay hành động với ý nghĩ hài hòa, hạnh phúc sẽ theo sau các 
người như cái bóng của mình, không bao giờ rời bỏ. 

Kinh Pháp Cú 


Giả sử một người cần gỖ tốt và đi tìm nó. Người ấy gặp một 
cây to, thắng đứng — toàn gỗ tốt — nhưng anh ta bỏ qua thân cây 
và chọn lấy những cành và vỏ dễ hơn thay vào, hy vọng rằng đây 
là gỗ tốt. Một người khôn hơn liền nói, “Người đó chắc chắn 
không phân biệt được biệt gỗ tốt và vỏ cây. Chỗ đó không có gì 
đáp ứng được những gì anh ta cần.” 

Cũng vậy, yếu tánh của đời sống hiến dâng không bao gồm 
trong những cái được chóng vánh, danh dự, tiếng tốt, cũng không 
ở trong cái lợi đến từ sự tuân theo luật lệ luân lý. Nó cũng không 
ở trong tri thức và nội kiến. Sự giải thoát của tâm chân thực — 
thân cây — sự giải thoát của tâm là ý nghĩa, yêu tánh, mục đích 
sống cuộc sống hiến dâng. 

Kinh Trung Bộ 


Một tăng nhân có thể rất hiền lành, rất ôn hòa, khi không có lời 
nói thô bạo nào tấn công ông ta. Nhưng khi những lời nói thô bạo 
hướng đến ông ta, thì lúc ấy ông ta phải thật sự hiền lành và ôn 
hòa. 

Kinh Trung Bộ 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 84 


Hai điều sẽ đưa ông đến tri kiến tối thượng. Những gì là hai? 
Tĩnh lặng và minh sát. 

Nếu ông phát triển tĩnh lặng, ông có thê mong được lợi ích gì? 
Tâm ông sẽ phát triển. Lợi ích của tâm đã phát triển là ông không 
còn là nô lệ cho những xung động của mình. 

Nếu ông phát triển minh sát, nó sẽ đem lại lợi ích gì? Ông sẽ 
phát triển trí tuệ. Và điểm quan trọng của phát triển trí tuệ là nó 
đem lại cho ông sự giải thoát khỏi vô minh mù lòa. 

Một cái tâm bị xung động không suy xét và vô minh hạn chế 
không bao giờ có thê phát triển hiệu biết chân chính. Nhưng bằng 
tĩnh lặng và minh sát, tâm sẽ tìm được giải thoát. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Trước khi dạy người khác, ông phải biết những gì ông đang 
dạy một cách thông suốt. Như vậy tu tập liên tục là rất quan trọng 
cho chính ông. Không tự mình kinh nghiệm những gì ông đang 
dạy, ông không thê dạy đúng cho người khác. Một người bị chìm 
trong bùn không thê kéo người khác cũng bị chìm trong bùn ra 
khỏi bùn được. 

Kinh Trung Bộ 


Một người bà-la-môn nói với Phật: “Về phân tôi, tôi nói thế 
này, đây là cái thấy của tôi. Nếu tôi nói những gì tôi thấy hay 
nghe hay cảm biết, thì không có. kết quả nguy hại gì.” 

Phật đáp: “Này bà-la-môn, về phần tôi, tôi không nói rằng mọi 
sự vật mà một người thấy, nghe, hay cảm biết thì nên nói hay 
không nên nói. Đó là vấn đề thời gian. Nên ý thức cái gì đúng lúc 
và cái gì không đúng lúc. Có thê nói một cách công khai và bị 
hiểu lầm. Nhưng nêu nói công khai đúng lúc và đúng cơ hội, thì 
ông nên nói.” 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Này các tỳ kheo, con sư tử, vua của các loài thú, từ hang của nó 
ra vào buôi tôi. Nó vươn mình và quan sát tât cả bôn hướng. Khi 
làm như vậy rôi, nó gâm lên ba tiêng lớn. Rôi nó băt đâu đi tìm 
môi. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 85 


Khi các con thú nghe tiếng gầm ấy, chúng run rẩy và chấn 
động. Những con sống trong hang thì chui rúc vào hang. Những 
con ở dưới nước thì vội vàng xuống nước. Chim thì bay lên ngọn 
cây. 

Trong các ngôi làng, những con voi lôi và xé những sợi đai da 
cho đến khi chúng phá vỡ hết. Rồi chúng kinh hãi chạy tới chạy 
lui, để phân chảy ra ngoài. Như thế là quyền lực của sư tử, vua 
của các loài thú, hùng mạnh và oai nghi. 

Cũng vậy, các tỳ kheo, khi một bậc hiền xuất hiện trên thế gian, 
một người giác ngộ, trí tuệ và đạo hạnh toàn hảo, một người biết 
tất cả mọi thế giới và một bậc thầy. của tất cả những ai có thể dạy 
được, dạy: “Đây là ngã, đây là nguồn gốc của ngã; đây là sự giải 
thoát ngã; đây là con đường đưa đến sự giải thoát đó” — rồi thì, 
này các tỳ kheo, bất cứ thần gì ở đó, sống trong những lầu trời, 
khi nghe giáo lý này họ rơi vào sợ hãi, chấn động và run rây, như 
nghe tiếng gầm của sư tử. 

“Dường như mặc dù chúng ta nghĩ mình thường hằng, chúng ta 
không phải thế. Chúng ta nghĩ mình ổn định, chúng ta không phải 
thế. Mặc dù chúng ta nghĩ mình trường tồn mãi mãi, chúng ta sẽ 
không như thế. Vậy thì đường như chúng ta là vô thường, không 
ồn định, không trường cửu, và đầy cái ta.” 

Này các tỳ kheo, đây là cách một người có tiềm năng và giác 
ngộ như thế có thể ở trong thế giới của người và thần. Việc của 
các ông là trở thành như vậy. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Khi tất cả hàng vạn dòng nước chảy ở những nơi khác nhau, 
mỗi dòng có màu và vị riêng, nhập vào đại dương, chúng hòa lẫn 
và trở thành một vị duy nhất, một tên duy nhất. Cũng vậy, ngu sĩ 
và trí tuệ cả hai trở thành một trong tâm tỉnh giác. Khi một người 
đầu tiên bắt đầu theo con đường ấy, dường như có sự khác biệt 
rằng đây là ngu si và đó là trí tuệ. Nhưng về sau, khi thâm nhập 
sâu hơn, người ta thấy không có sự khác nhau giữa ngu sỉ và trí 
tuệ. 

Luận Đạo Thanh Tịnh 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 86 


Người ta mất con mắt trí vì vô minh, nghỉ ngờ, và tà niệm. 
Nhưng khi họ nhận ra bản tánh của thực tại, con mất trí lại chiếu 
sáng một lần nữa. Người thường chỉ thấy qua các giác thức của 
thân. Như thế họ thấy sự vật tựa như mỗi vật thể có bản tánh tối 
hậu riêng và khác với tất cả những gì còn lại, và họ bám vào niềm 
tin này. Nhưng khi họ tìm thấy con mắt trí sáng ngời, họ nhận ra 
rằng tất cả mọi thực thể rốt ráo không có thật mà niết-bàn là thực 
tại chân như. 

Kinh Lăng Nghiêm 


Tu-bồ-đề hỏi: “Nếu tất cả mọi ý nghĩ và cảm xúc đều không có 
gì gọi là ngã, làm sao một đệ tử tu học mà không có ngã, làm sao 
y trở nên giải thoát?” 

Phật đáp: “Nếu người đệ tử ý thức rằng tự tánh ở bên trong tất 
cả mọi chúng sinh không phải là cái mà chúng ta gọi là ngã thực 
tế, rằng một cấu trúc do nhân duyên như thế là cái ngã không có 
thực thể vĩnh cửu nhưng sự thật một cách đơn giản chỉ là tự tánh 
của chúng sinh — rồi người đệ tử ấy không mắt chỗ đứng trong cõi 
bình an và trí tuệ. 

Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-äa 


Du sĩ Sakuladayi hỏi Phật: “Quá khứ là gì và vị lai là gì?” 
Phật đáp: “Quá khứ hãy đề đấy và hãy quên đi vị lai. Tôi sẽ dạy 
ông thế nào là bây giờ.” 
Khi duyên này có, thì duyên kia có, 
Với cái này sinh, thì cái kia cũng sinh, 
Khi cái này không hiện hữu, thì cái kia không hiện hữu, 
Với cái này diệt, thì cái kia cũng diệt. 
Kinh Trung Bộ 


Ông tăng Meghiya, thị giả của Phật, bị một vườn xoài đẹp bên 
bờ một con sông hấp dẫn — một chỗ tuyệt hảo đề thiền định, ông 
ta nghĩ. Ông ta hỏi Phật xem ông ta có thê đến đó không. Nhưng 
Phật nghi ngờ. 

“Hãy đợi một chút, Meghiya, cho đến khi có một thầy khác 
cùng đi với con. Chỉ hai chúng ta ở đây thôi.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 87 


Nhưng Meghiya tiếp tục cầu xin, và cuối cùng Phật đáp, “Ô, 
khi con nói đến tỉnh tấn thiền định, Meghiya, thực không có gì ta 
có thể nói được. Hãy làm theo ý con muốn. 

Vì thế Meghiya đi đến vườn xoài đề thiền định. Nhưng ông ta 
kinh ngạc, ba ý nghĩ bất ổn và sai lầm bắt đầu lấp đầy tâm ông ta 
— mong ước những cảm giác khoái lạc, những ý nghĩ có ý xấu, và 
một ước muốn nhất định có hại. “Thật kỳ lạ,” ông ta nói với chính 
mình, “sau khi xuất gia làm tăng nhận không nhà, ta vẫn còn bị 
những ý nghĩ ghê gớm này tấn công.” Ông ta trở về gặp Phật và 
kế lại những gì đã xảy ra. 

- Meghiya, khi con chưa đạt được giải thoát, có năm điều con 
cần giúp con làm cho tâm an ổn. Một là một người bạn tốt. Một 
nữa là tu tập trong cách hành xử trung thực. Kế tiếp, con cần sự 
khuyên nhủ đúng đắn giúp con làm ý nghĩ của mình an tĩnh và 
làm tâm con giác ngộ. Thứ tư, con nên thật sự nỗ lực loại bỏ 
những tâm trạng bắt thiện. Và cuối cùng, con cần trí tuệ đề thấy 
những cái do duyên sinh và sự sụp đồ của những sự việc xảy ra.” 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Khi nếm được hương vị ngọt ngào của cô tịch và tĩnh lặng, 
người sống theo Pháp thoát khỏi sợ hãi và đau khổ. 

Gặp được những người đã tỉnh giác như thế là niềm vui, và 
sông với họ là hạnh phúc. 

Cùng đi với những người không giác ngộ khiến cuộc hành trình 
dài và khó, và cũng đau khổ như đi với kẻ thù. Nhưng đồng hành 
với những người trí tuệ thì thú vị như gặp được bạn bè. 

Hãy theo người trí tuệ, người thông minh, và người tỉnh giác. 
Hãy đi theo họ như mặt trăng đi theo con đường của những vì 
SaO. 

Kinh Pháp Cú 


Hãy để cho một người tự là ngọn đèn cho chính y và học trí 
tuệ. Khi thoát khỏi mê hoặc, y sẽ đi sang bên kia sinh tử. 

Ai chỉ nghĩ đến thế gian này thì không thê là người đi theo bậc 
tỉnh giác. Tất cả mọi sự vật trên thế gian này đang thay đổi, 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 88 


nhưng giác ngộ mãi mãi tồn tại. 
Kinh Pháp Cú 


Kutadanta hỏi: “Thưa Phật, niết-bàn ở đâu?” 

“Niết-bàn ở bất cứ nơi nào ông sống trong chân lý và điều 
thiện.” 

Kutadanta hỏi tiếp: “Vậy thì, nếu con hiểu đúng ý Phật thì niết- 
bàn không ở chỗ nào cả. Trong trường hợp đó, bởi vì nó không có 
chỗ, nên nó không hiện hữu.” 

Phật đáp: “Ông không hiểu ý tôi. Bây giờ hãy lắng nghe và trả 
lời những câu hỏi của tôi. Gió ở chỗ nào?” 

“Không chỗ nào cả.” 

“Vậy thì chăng có cái gì là gió hết, phải không? 

Kutadanta không trả lời. 

Phật hỏi: “Rồi trí tuệ ở chỗ nào? Trí tuệ có địa phương không?” 

“Trí tuệ không có chỗ ở.” 

“Vậy thì không có trí tuệ, không có giác ngộ, và không có cứu 
độ bởi vì niết-bàn không phải là một địa phương?” 

“Thưa Phật, con cảm thấy ngài đang công bô một giáo pháp vĩ 
đại, nhưng con không thể nắm lĩnh hội được. Dường như con bị 
lạc mất. Chăng hạn, cái ngã của con ở chỗ nào? Có một phẩm tính 
đặc biệt của con khiến con khác với mọi vật khác và cũng khác 
với tất cả những “ngã” khác. Và con muốn cái “ngã” đó, cái ngã 
của riêng con, tiếp tục. Vậy, cái “ngã” đó ở đâu?” 

Phật hỏi: “Thực sự ở đâu? Cái ngã mà ông bám vào đó thì luôn 
luôn ở trong thay đổi. Những năm qua ông đã là một đứa bé, rồi 
một thanh niên, và bây giờ là một người đàn ông. Cái nào là ngã 
thật của ông — cái của ngày hôm qua, cái của ngày hôm nay, hay 
là cái của ngày mai, cái nào ông thích giữ lại?” 

Kutadanta chậm chạp trả lời: “Con thấy con đã hiểu lầm sự vật 
và mặc dù con thấy khó đương đầu với ánh sáng, chân lý mà bây 
giờ hé sáng lên con đến nỗi không có ngã nào tách rời và tiếp tục 
hiện hữu. Con sẽ qui y nơi lời dạy của ngài và tìm ra cái nào tiếp 
tục và trường tồn mãi mãi nơi chân lý. 

Kinh Trung Bộ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 89 


Này các tỳ kheo, thế nào là thế giới? Mắt và hình tướng, tai và 
âm thanh, mũi và các mùi, lưỡi và các vị, thân và những vật thể 
tiếp xúc được, tâm và những đối tượng của nó — những cái này 
hình thành thế giới như chúng ta biết. 

Khi mắt và hình tướng ở đó, thì nhãn thức phát sinh. Từ thức 
này đến thọ cảm; cái được thọ cảm đó được suy nghĩ qua; cái 
được suy nghĩ qua đó được phóng ra ngoài như là thế giới bên 
ngoài. 

Vậy, tôi tuyên bố rằng nằm trong cái thân dài một mét tám này 
với nhận thức và suy nghĩ của nó là thế giới, sự bắt đầu của thế 
giới, sự chấm dứt của thế giới, và con đường đưa đến sự chấm dứt 
của thế giới. 

Kinh Trung Bộ 


Này A-nan-đa, các cửa ra vào và cửa số của chánh điện này 
đều mở và quay mặt hướng đông. Có ánh sáng khi mặt trời hiện 
lên trên bầu trời và có bóng tối giữa đêm khi trăng tàn hay bị ân 
khuất trong sương mù hay mây. Cái thấy của ông không bị trở 
ngại qua các cửa ra vào và cửa số khi chúng đều mở nhưng bị 
ngăn ngại khi có tường vách hay ngôi nhà. Này A-nan-đa, bây giờ 
hãy xem tôi trả môi trạng thái thay đổi này về với nguyên nhân và 
nguồn gốc của nó như thế nào. Những căn nguyên này là gì? về 
các nhân duyên thay đổi, ánh sáng có thể trả về với mặt trời. Vì 
sao? Bởi vì không có ánh sáng không có mặt trời, và vì ánh sáng 
đến từ mặt trời, có thể trả nó về nguồn gốc của nó. Có thê trả 
bóng tối về với trăng tàn, sự thông suốt về với các cửa ra vào và 
cửa số mở, sự ngăn ngại trở về với tường vách và ngôi nhà, 
nguyên nhân về với sai biệt, tánh không vê với cái trống không 
tương đối, môi trường hỗn độn về với vô ý thức, và nhận thức rõ 
ràng về với cảnh giới tỉnh giác. Trên thế gian không có gì vượt 
qua bên kia những nhân duyên này. Bây giờ khi tánh nhận thức 
của ông gặp phải tám nhân duyên này, thì nhận thức của ông có 
thê trả về đâu? Nếu trả về với sự sáng, ông sẽ không thấy bóng tối 
khi không có ánh sáng. Mặc dù các nhân duyên này như ánh sáng, 
bóng tối, và v.v... khác biệt nhau, cái thấy của ông không khác 
biệt, cái thấy của ông vẫn là như thế. 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 90 


Tất cả các nhân duyên có thể trả về với các nguyên nhân ngoại 
giới hiển nhiên không phải là ông, nhưng cái không thê trả về bất 
CỨ nơi nảo, nếu nó không phải là ông, nó là cái gì? Vì thế, ông 
nên biết rằng tâm ông cơ bản là kỳ diệu, sáng ngời, và thanh tịnh 
và bởi vì sự vướng mắc của ông với các sự vật thế gian ông có đã 
che lắp mắt nó. Bằng cách này ông đã bị vướng vào vòng luân hồi 
vô tận trở thành cái này hay cái kia, đắm chìm và trôi nổi trong 
biển sinh tử vô tận. Bây giờ ông hãy tự tỉnh giác với cái tâm sáng 
láng của ông. 

Kinh Lăng Nghiêm 


“Này Tu-bồ-đề, khi ông hành trì bố thí, ông không nên dựa 
vào bất cứ vật gì làm nguyên nhân bố thí. Ông không nên dựa vào 
lời nói, vì lời nói chỉ là nhãn hiệu. Nếu ông hành trì bố thí không 
dựa vào nguyên nhân và nhãn hiệu, ông không thể nghĩ đến an 
lạc. Tu-bồ-đề, ông nghĩ rằng hư không ở hướng đông có thể đo 
lường được chăng? 

“Thưa không, Thế Tôn.” 

“Hư không ở hướng tây, hướng bắc, hương nam, hay ở các 
hướng trên hay đưới có thể đo lường được chăng?” 

“Thưa không, Thế Tôn.” 

Cũng vậy, Tu-bồ-đề, nếu ông không dựa vào bất cứ khái niệm 
nào khi ông hành trì bố thí, thì kết quả an lạc không thể đo lường 
được như hư không vậy. 

Kinh Kim Cương 


Phẩm tính trong sáng, an tĩnh, không tỳ vết, như mặt trăng — 
nơi mà người ta buông bỏ những gông cùm ràng buộc con người 
vào sự trở thành cái này hay cái kia, hết cái này đến cái khác — 
đây là cái tôi gọi là trí tuệ. 

Người nào đã đi qua bên kia chu kỳ thô bạo và nguy hiểm của 
mê hoặc và sự lặp đi lặp lại, bỏ nó lại phía sau, người nào quán 
sát, không nắm giữ, và không hoài nghỉ — tôi gọi người ấy là trí 
tuệ. 

Táp Kinh 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 91 


Tu-bồ-đề hỏi: “Có thê tìm thấy trí tuệ toàn hảo qua tư duy hay 
lắng nghe những câu nói hay qua các dấu hiệu và vật tượng trưng, 
như vậy có thê nói “Đây là nó? hay “Nó ở đây không?” 

Phật đáp: “Không, Tu-bồ-đề. Trí tuệ toàn hảo thì không thê học 
hay phân biệt hay suy nghĩ hay tìm thấy bằng các thức. Đây là vì 
không một cái gì trên thế gian này rốt ráo có thể giải thích được, 
mà chỉ có thê kinh nghiệm nó, và như thế tất cả mọi sự vật đều là 
như thực. Không bao giờ có thể kinh nghiệm trí tuệ toàn hảo tách 
TỜI VỚI tất cả sự vật. Thấy tánh Chơn Như của sự vật, hiện thê 
rỗng lặng, là thấy sự vật như thực. Theo cách này, trí tuệ toàn hảo 
và thế giới vật chất không phải hai, chúng không bị phân chia. 
Kết quả tánh Chơn Như, hiện thể rỗng lặng, trí tuệ toàn hảo thì 
không thể biết được bằng lý trí. Cũng không thể biết được sự vật 
thế gian, chúng chỉ hiểu được qua danh và ý niệm. Nơi nào không 
có sự học hay tìm tòi, không có khái niệm hay ngôn từ qui ước, ở 
đó người ta có thê nói rằng có trí tuệ toàn hảo.” ị 

Kinh Tiểu Phẩm Bát-nhã 


Khi một người sống chân chính và hành động độ lượng, người 
ấy lãnh hội được cách sự vật hiện hữu. Người ấy không tùy thuộc 
vào những mối ràng buộc; người ấy không có tức giận và ác cảm; 
những gì người ấy làm trở thành hành động toàn hảo. 

Tính thanh tịnh của hành động quân bình toàn hảo có căn cứ 
nƠI Cái thấy cách sự vật hiện hữu như thực — đây là sự giải thoát 
và chấm dứt vô minh. 

Táp Kinh 


Chớ sợ làm điều tốt. Đó là một tên khác của hạnh phúc, vì tất 
cả đó là thân mật và thích thú — câu nói “làm tôt” này. 


Ai sống tốt, 

Lâu dài, đem an lạc — 

Hãy để y độ lượng, bình an, 
Và tu dưỡng làm điều lành. 


Bằng cách hành trì ba điều này, 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 92 


Ba điều đem an lạc này, 
Người trí sống không hối tiếc 
Thế giới của y thắm nhuần an lạc. 
Kinh Phật Thuyết Như Vậy 


Ông nên là một hòn đảo cho chính mình, một nơi nương náu 
cho chính mình, không tùy thuộc vào bất cứ ai hay cái gì khác mà 
chỉ nương náu nơi chân lý và không gì khác hơn chân lý. Và làm 
thế nào ông trở thành một hòn đảo hay nơi nương náu cho chính 
mình? 

Bằng cách này. Ông xem và quán sát thân mình là sự hợp tạo 
của tất cả các lực của vũ trụ. Một cách mãnh liệt và chú tâm ông 
lèo lái tự thân mình bằng cách kiềm chế những bất bình của mình 
với thế giới quanh ông. Cũng bằng cách đó, hãy quan sát và 
chiêm nghiệm cảm giác của mình và dùng cách kiềm chế và tự 
chủ giống như vậy chống lại sự nô lệ vì tham dục. Bằng cách xem 
sự ràng buộc với thân và cảm giác của mình là chướng ngại đối 
với chân lý, ông trú trong sự tự chủ mãnh liệt và sự giải thoát khỏi 
những sợi dây ràng buộc đó. 

Đây là cách ông sống như một hòn đảo cho chính ông và một 
nơi nương náu cho chính ông. Ai trú trong cách quán chiếu này, 
là hòn đảo do chân lý và nương náu nơi chân lý — người ấy sẽ ra 
khỏi bóng tối và nhập vào ánh sáng. 

Kinh Trường Bộ 


Bình an chân thật sẽ tự động phát sinh 
Khi tâm trở nên tự do không ràng buộc, 
Khi biết rằng sự vật thế gian 
Không bao giờ có thể cho những gì mình thực mong muốn. 
Kệ Trưởng Lão 


Người ta nên có khả năng sống mà không có sự chịu đựng cảnh 
nghèo. Lúa thóc và những thứ cần thiết khác nên tặng cho nông 
dân. Vốn làm ăn nên cung cấp cho thương nhân, và lương hợp lý 
nên trả cho người làm việc. Khi người ta có sự an ninh và có thể 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 93 


kiếm được lợi tức tương xứng, họ sẽ bằng lòng, không sợ hãi và 
lo âu. Vì vậy, quôc gia sẽ được hòa bình và sẽ không có tội ác. 
Kinh Trường Bộ 


Nếu con bò đực đi thắng khi đàn bò đang băng qua đường, tất 
cả đàn sẽ đi thắng, bởi vì nó dẫn đường. Con người cũng vậy. 
Nếu một người được cho là cao nhất sông lương thiện, những 
người khác cũng sống như vậy. Cả nước sống hạnh phúc nếu 
người cai trị sông chân chính. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Phật nói với A-nan-đa: “Này A-nan-đa, thực không dễ gì dạy 
con đường giải thoát cho người khác. Trong khi dạy sự giải thoát 
cho người khác, cách tốt nhất trước tiên là phải minh định năm 
điều rồi mới dạy. Năm điều gì? Khi ông dạy người khác, ông phải 
nghĩ: 


“Tôi sẽ dạy họ theo cách dần dần và nhạy bén. 

Tôi sẽ nói với mục đích trong tâm. 

Tôi sẽ nói với sự dịu dàng. 

Tôi sẽ không nói để được bất cứ thứ gì. 

Tôi sẽ không nói với cái thấy làm hại bất cứ người nào.” 


“Nếu ông minh định năm điều này, lời dạy của ông sẽ được 
đón nhận.” 
Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Ai nghĩ mình bằng hay thấp hơn hay cao hơn người khác sẽ bị 
vướng mắc trong tranh luận vì chính lý do này. Nhưng những ý 
nghĩ như bằng, thấp hơn, và cao hơn thì không ở nơi một ngươi 
không bị những so sánh như thế làm xao động. 

Tại sao một người trí tuệ phải tranh luận với người khác, khi 
nói: “Đây là sự thật” và “Đây là dối láo”? Nếu một người như thế 
không bao giờ thích thú với ý nghĩ về bằng, thấp hơn, hay cao 
hơn, thì người ấy sẽ tranh luận với ai? 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 94 


Bậc hiền nhân đã giải thoát mình khỏi sự tùy thuộc vào người 
khác và sự tùy thuộc vào ngôn từ và không còn ràng buộc với 
kiến thức thì không làm điều gì hại chân lý vì can dự tranh cãi với 
người khác. 

Táp Kinh 


Giàu sang không phải tốt cũng không phải xâu, đời sống không 
phải tốt cũng không phải xấu. Tất cả tùy thuộc vào những gì làm 
với sự giàu sang. Nếu giàu sang có được một cách phi pháp và 
tiêu xài một cách ích kỷ, nó sẽ không đem lại hạnh phúc. 

Nhưng nếu giàu sang đến thông qua phương tiện hợp pháp 
không hại người khác, thì người ta có thể vui vì nó. Nên nhớ 
những nguy hiểm của sự ràng buộc với nó và chia xẻ nó với 
người khác để tạo những mục đích tốt. Nếu một người có thê giữ 
trong tâm mình rằng không phải giàu sang, cũng không phải mục 
đích tốt, mà mục đích là giải thoát khỏi thèm khát và muốn được, 
thì giàu sang sẽ đem lại hạnh phúc. Người ta nên g1ữ sự giàu sang 
không chỉ cho mình mà cho tất cả chúng sinh. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Sống trong rừng cách xa những người khác không phải là ấn tu 
chân thật. Ân tu chân thật là không bị ràng buộc với sức mạnh của 
thích và không thích. Nó cũng là không có tâm thái rằng một 
người phải là đặc biệt bởi vì người ấy đang đi con đường đạo. 
Những người tự tách mình đến những khu rừng xa thường cảm 
thấy mình cao hơn những người khác. Họ nghĩ răng vì họ cô độc 
họ đang được hướng dẫn theo cách đặc biệt và những người sống 
cuộc sống bình thường không bao giờ có thể có kinh nghiệm đó. 
Nhưng đó là tự phụ và không giúp ích gì cho người khác. Người 
ân tu chân chính là một người có ích dụng cho người khác, giúp 
họ bằng ngôn ngữ tình thương và tắm gương cá nhân. 

Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-äa 


Tu-bồ-đề hỏi: “Một người hành trì tất cả sáu ba-la-mật (lục độ) 
băng cách nào?” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 95 


Phật đáp: “Bằng cách không nhận thức nhị nguyên. Thông hiểu 
tính nhị nguyên này, người ây dạy thực tại cho tất cả chúng sinh. 
Với năng lực thê xác, . người ây du hành rộng rãi để dạy. Với năng 
lực tỉnh thần, người ấy đề Thệg những ý niệm như “thường hay 
vô thường”, “thiện hay ác” .. phát sinh. Với ba-la-mật trí tuệ, 
người ây không xem bất cứ ï vật gì rốt ráo là có thực, nhưng phục 
vụ tất cả chúng sinh với chú tâm thương yêu, như thế tỉnh tấn, 
nhẫn nhục, và thiền định sẽ khởi dậy nơi họ. Nhưng dù cho có 
chú ý đến chỉ tiết nhỏ nhất của bất cứ điều gì phải làm, người ấy 
cũng không bao giờ nắm giữ hay cỗ gắng tạo nghĩa. tối hậu cho 
nó, bởi vì người ấy biết nó không có bản thê trường tồn của riêng 
nó. 

Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-äa 


Phật được một người bà-lamôn mời ăn trưa ở nhà ông ta. 
Nhưng khi Phật đến, người bà-la-môn chào đón ngài một cách kỳ 
lạ, bằng cách tuôn ra những lời chửi mắng. 

Một cách lịch sự, Phật hỏi: “Khách mời có đến nhà ông không, 
hỡi người bà-la-môn tốt?” 

"ÓC 

“Ông có chuẩn bị gì cho họ không?” 

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sảng một bữa tiệc lớn.” 

“Chuyện gì xảy ra nếu họ không đến?” 

' “Thì chúng tôi vui vẻ tự ăn.” 

“Vậy, này bà-la-môn, ông đã mời tôi dùng bữa và ông đã làm 
trò giải trí cho tôi bằng những lời thô bạo. Tôi không muốn gì từ 
sự chuẩn bị của ông. Vậy, hãy vui lòng nhận lại và tự ăn đi.” 

Phật bảo các đệ tử của mình: “Thù hận không chấm dứt được 
thủ hận, chỉ từ ái có thể chấm dứt được thù hận.” 

Bồn Sinh 


Hãy từ bỏ làm ác. Điêu này có thê làm được. Nêu không khả dĩ 
đúng, tôi không yêu câu các ông làm thê. Nhưng vì nó khả hữu và 
vì nó đem lại phúc lợi và an lạc, tôi yêu câu các ông: hãy từ bỏ 
làm ác. 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 96 


Hãy tu dưỡng làm thiện. Điều này có thể làm được. Nếu nó 
đem đến sự tước đoạt và phiền não, tôi không yêu cầu các ông 
làm như vậy. Nhưng vì nó đem lại phúc lợi và an lạc, tôi yều cầu 
các ông: hãy tu dưỡng làm thiện. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 


Một người bà-la-môn hỏi Phật: “Vì niết-bàn hiện hữu và đạo 
cũng hiện hữu, và vì ngài hiện hữu như một người khuyên nhủ, tại 
sao một số người theo ngài đạt niết-bàn mà một số thì không?” 

“Này ba-la-môn, hãy để tôi hỏi ông một điều. Ông biết đường 
đi đến thành Rajgir không?” 

“Biết, chắc chắn vậy.” 

“Đây giờ giả sử một người đến hỏi ông đường đi đến đó. Ông 
có thê bảo anh ta: “Con đường này đi đến Rajgir, vậy hãy đi theo 
nó một lúc. Sau một thời gian anh sẽ thấy một ngôi làng và rồi 
một phố chợ nhưng phải tiếp tục đi nữa. Sau một vài đặm, anh sẽ 
thấy Rajgir với những công viên, rừng và ao hồ thích thú." Nhưng 
mặc dù người Ấy đã được ông chỉ dẫn cần thận, anh ta vẫn có thể 
đi sai đường về hướng tây, trong khi một người khác, cũng nghe 
những chỉ dẫn đó, đi theo và đến Rajgir một cách dễ dàng. Bây 
giờ, vì Rajgir hiện hữu và đường đến Rajgir hiện hữu, và vì ông 
hiện hữu như một người khuyên bảo, ông nghĩ tại sao người này 
đi sai đường và người kia đi đúng đường?” 

““Tôi thực không thê làm gì được trong việc này, thưa Phật. Tôi 
chỉ là người chỉ đường.” 

“Đúng vậy. Mặc dù niết-bàn hiện hữu và đường đến niết-bàn 
hiện hữu và tôi, một người khuyên nhủ, cũng hiện hữu, một số 
người theo tôi sẽ đạt được mục đích bất biến ây nhưng số khác sẽ 
không đạt được. Tôi không thể làm gì được trong việc này. Tắt cả 
những gì tôi có thê làm là chỉ đường.” 

Kinh Trung Bộ 


Có một số người ước mong hoàn thiện chính mình và tự tu 
luyện theo cách này: “Chúng ta sẽ thuần hóa cái ngã đơn độc duy 
nhất, chúng ta sẽ làm bình an cái ngã đơn độc duy nhất, chúng ta 
sẽ đưa cái ngã đơn độc duy nhất đến niết-bàn.” Nhưng những 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 97 


người với bi tâm không nên tu luyện mình theo cách ấy. Trái lại, 
họ nên nói thế này: “Iôi sẽ đặt ngã của riêng tôi vào Thực Tại, 
như thế tất cả thế gian có thê được giúp đỡ, tôi sẽ đặt tất cả chúng 
sinh vào Thực Tại và tôi sẽ dẫn toàn thể thế giới vô lượng chúng 
sinh đến niết-bản. 

Tất cả những người bi mẫn nên khích lệ tâm họ nghĩ: “Mọi 
chúng sinh, hoặc sinh qua bào thai hay sinh theo cách nào khác, 
hoặc có nhận thức hay không, chúng ta nên đưa về hướng giải 
thoát tự do vô biên. Khi số chúng sinh vô lượng vô biên này được 
giải thoát, chúng ta không nên tin rằng có chúng sinh nào đó đã 
được giải thoát! Vì sao? Ấy là vì không một người bi mẫn nào 
thực sự bi mẫn mà giữ ý niệm về ngã, chúng sinh, hay một cá 
nhân riêng rẽ. 

Kinh Kim Cương 


Như một con bò mẹ với một chú nghé con để mắt trông chừng 
nó ngay cả khi nó ăn cỏ, cũng vậy đối với một người để mắt canh 
chừng tất cả có thê làm được như vậy cho những người khác đang 
theo đường đạo. 

Kinh Trung Bộ 


Phật nói với chúng tỳ kheo: 


“Người ta biết các ông là tăng nhân. Nếu họ hỏi các ông, “Này 
tăng nhân các ông! Tăng là gì?” Hãy nhận mình là tăng nhân 
nhưng hãy nói với mình, “Chúng ta đang tu tập những điều tạo 
nên một tăng nhân. Bằng cách này, là một tăng nhân sẽ trở thành 
một hành động thực sự, mục đích của chúng ta được thực hiện 
một cách đúng đắn. Và cách dùng những vật chúng ta cần để sống 
sẽ trở nên có kết quả và sáng tạo, và khi chúng từ giã thế giới này, 
nó sẽ không cằn côi mà phong nhiêu và đầy kết quả." Đối với 
những người không phải tăng nhân cũng vậy. Tuy nhiên, đây là 
nói Với các ông. 

Những điều mà các ông nên tu tập là gì? Hãy tu luyện mình 
thành tận tâm và khéo léo, quan tâm người khác. Các ông có thể 


nghĩ, “Chúng ta đã làm như vậy. Đủ tức là đủ và nó đã được thực 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 98 


hiện. Chúng ta đã hoàn thành tất cả những gì chúng ta cần làm 
như những tăng nhân. Chăng còn gì nữa đề làm. 

“Nhưng tôi nói và tôi phản đối - chớ ngừng sự truy cầu của 
mình trong khi vẫn còn cái gì đó để khám phá và thực hiện. Cần 
phải làm gì nữa? Các ông phải tu luyện mình, nói: “Chúng ta trở 
nên không ô uế trong cách hành xử của mình, sáng ngời và trong 
sạch. Chúng ta sẽ không đề cao mình và hạ thấp bất cứ ai khác.” 

Kinh Trường Bộ 


Một người con trai duy nhất được cha mẹ rất thương yêu, lại 
không cần thận, thô lỗ và không chịu học gì cả. Cha mẹ hy vọng 
cậu con trai ít ra cũng chăm sóc thửa đất, nhưng cậu ta lười biếng 
và bẩn thiu, gây cho họ nhiều phiền muộn. Láng giềng khinh khi 
cậu ta, cuối cùng cha mẹ hầu như cũng ghét cậu ta. Điều cuối 
cùng làm cậu ta động tâm và cậu ta nhận tu tập tôn giáo và cầu 
nguyện nhưng chỉ giúp được chút ít. Khi nghe người ta nói về 
Phật, cậu ta đến gặp ngài và yêu cầu được làm người theo ngài. 

Phật đáp: “Nếu con thích ở với ta và thấy thích nghi với cách 
đó, điều đâu tiên để con học là cư xử đúng cách. Hãy trở về nhà 
học cách làm như cha mẹ con muốn, hãy tiếp tục tụng những lời 
cầu nguyện của con, và làm việc chăm chỉ trong đời sống hàng 
ngày của con. Đồng thời, hãy tự làm cho mình sạch sẽ, mặc quân 
áo thích hợp, và đừng tự chênh mảng nữa. Khi con học được điều 
đó rồi, hãy trở lại với ta và con có thể được cho phép trở thành 
một trong người theo ta.” 

Kinh Pháp Cú 


Hai vương quốc đang sắp sửa chiến tranh giành quyền làm chủ 
một con đê. 

Khi Phật thấy các vị vua và quân đội sẵn sàng đánh nhau, ngài 
yêu cầu họ cho ngài biết nguyên nhân của cuộc tranh chấp này là 
gì. Khi đã nghe cả hai bên, Phật nói: 

“Con đê có giá trị cho những người sống trên đó của cả hai 
vương quốc. Nhưng ngoài điều đó ra, nó có giá trị nội tại nào 
không? 

“Nó chăng CÓ giá trị nội tại nào cả.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 99 


Phật nói tiếp: “Khi các ngài đi đến chỗ đánh nhau, không phải 
là nhiều binh sĩ của các ngài sẽ bị giết và chính các ngài cũng có 
thê mất mạng sao?” 

“Phải, nhiều người sẽ bị giết và mạng sống của chúng tôi sẽ bị 
nguy hiểm.” 

“Có phải máu của con người có giá trị nội tại kém hơn một mô 
đất không?” 

Cả hai vua đều nói: “Không. Sinh mạng của binh sĩ và trên hết 
sinh mạng của các vua là vô giá.” 

Phật kết luận: “Các ngài sẽ đóng cọc làm móc giới cái vô giá 
đối lại với cái không có giá trị nội tại gì cả không?” 

Hai vua hết tức giận và đi đến một hiệp ước hòa bình. 

Kinh Trường Bộ 


Đừng sống một cách không suy nghĩ, trong phân tán và với 
những mục tiêu mê hoặc, bên ngoài Pháp phổ biến. 

Hãy tự đánh thức mình và theo con đường giác ngộ qua thế 
gian với năng lực và niềm vui. 

Hãy theo con đường giác ngộ với sự an lạc qua thế giới này và 
bên kia. 

Hãy xem thế gian này như bọt nước, như bóng nước trong sa 
mạc. Không để bị ràng buộc, và chết không thê chạm đến mình. 

Hãy nhìn thế giới lấp lánh này, nó giống như chiếc xe vua. Kẻ 
ngu bị nó lôi cuốn nhưng người trí không bám vào nó. 

Mặt trăng hiện ra từ phía sau các đám mây và làm thê giới sáng 
lên. Người thắng phục vô minh cũng chiếu sáng như vậy. 

Còn hơn tất cả hạnh phúc trên trần gian hay ở cõi trời, vĩ đại ơn 
quyền lực ngự trị tất cả mọi thế giới, là niềm vui của bước đầu 
tiên trên chính đạo. 

Kinh Pháp Cú 


Phật đang ở lại nhà của Migara. Một buổi tối Phật đang ngồi 
trên hành lang khi vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) đến viếng ngài và 
ngồi xuống bên cạnh. Một đám rước các thánh nhân đi qua, một 
vải người tóc dài, một vài người khỏa thân, một vài người có 
móng tay dài. Khi thấy họ, vua từ chỗ ngồi đứng lên, phủ áo một 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 100 


bên vai, và quì một chân trước họ, giơ hai bàn tay lên và xưng tên 
của mình, Vua Ba-tư-nặc (Rajah Pasenadi). Sau khi họ đi qua, 
vua hỏi Phật: 

“Ngài nghĩ trong những người đó ai là người tỉnh giác và đã 
đến con đường tỉnh giác?” 

“Điều này không thê biết được, Đại vương (Rajah). Vì có tiếp 
xúc với người nào đó trong thời gian lâu Đại vương mới biết được 
đức hạnh, bằng cách giao tiếp Đại vương mới biết được sự toàn 
vẹn, trong những lúc phiền phức Đại vương mới biết nghị lực, và 
bằng cách nói chuyện thâm sâu Đại vương mới biết được trí tuệ.” 

“Thật là tuyệt diệu Thế Tôn đã tặng cho câu trả lời đó,” nhà 
vua bình phẩm, “vì những người này thực sự là những người tình 
báo của tôi. Họ đi đây đó, mặc y phục như những thánh nhân, và 
thâm tra khu vực cho tôi trước khi tôi hành động như một quan 
tòa. Khi họ tắm rửa và mặc y phục màu trắng, họ sẵn sàng cho tất 
cả mọi khoái lạc thân xác.” 

Phật trách vua, nói: 


Nên tự mình trinh sát, 
Không nên là người của aI, 
Không nên sống tùy thuộc vào kẻ khác, 
Cũng không nên loanh quanh trao đôi thánh thần. 
Kinh Phật Tự Ti huyết 


Khi Phật đang dừng lại ở Savatthi, một thương gia giàu có bố 
thí ba ngày, để giữ sự giàu sang của ông ta. Một góa phụ được 
nhiều ưu đãi cũng tặng một số lượng lón, và tin tức về hai sự bố 
thí này lan khắp Ấn độ. Rồi người khắp mọi nơi bắt đầu hỏi, 
“Công đức kiếm được đo bố thí là tùy thuộc vào số lượng lớn hay 
đúng hơn là phù hợp với phương tiện của người [bố thí]?” 

Khi các tỳ kheo nghe những câu hỏi này, họ yêu cầu Phật xác 
định vấn đề. Phật nói: 

“Không những số lượng cho sinh ra quả báo mà còn động cơ từ 
thiện ở phía sau nữa. Vì thế, dù là cho ít như một năm bột gạo với 
tắm lòng trong sạch cũng sẽ đem lại quả báo lớn.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 101 


Lời nói này đã được người ta lặp đi lặp lại khắp Ấn Độ. Người 
ta bố thí hợp với phương tiện của họ, cho người hành khất, người 
lang thang, và tăng nhân hành cước. Họ cung cấp nước uống 
trong sân nhà của họ và đặt ghế ngồi bên đường đi. Một làn sóng 
từ thiện lan khắp xứ sở. 

Kinh Tiểu Bộ 


Khi Phật sắp diệt độ, ngài nói với đồ chúng: “Như trái đất có 
đồi và cỏ, dược thảo và các loại hạt cho tất cả chúng sinh dùng, 
chân lý mà tôi dạy cũng vậy. Nó cho mùi vị kỳ diệu và là thuốc 
chữa lành những bệnh tật của loài người. Tôi đã đưa các ông đến 
trú một cách bình yên trong kho tàng vĩ đại này. Nhưng nếu các 
ông có nghi ngờ gì, thì các ông phải hỏi bây gIỜ. Bắt cứ các ông 
có nghi ngờ gì, tôi cũng sẽ có găng trả lời các ông.” 

“Thưa Thê Tôn, chúng con hiệu những ý niệm về vô ngã, về 
không có trạng thái thường còn, và vỆ sự khổ gây ra cho người do 
tin răng mình có ngã và nó thường còn. Người ây giống như một 
người say thấy đồi và sông, trăng và sao quay tròn chao đảo 
quanh mình. Một người như thế sẽ không bao giờ hiểu vô ngã và 
sẽ mãi lang thang bát tận trong cảnh khốn cùng. Ây là bởi vì một 
trạng thái không đáng mong muốn như thế mà chúng con tu 
dưỡng ý niệm vô ngã.” 

Lúc ấy Phật tỉnh dậy từ sự tịch tĩnh của cái chết đang đến và 

ói, “Hãy lắng nghe kỹ! Các ông dùng ấn dụ người say nhưng các 
ông chỉ hiểu lời nói mà không hiểu ý nghĩa! Người say tin thế 
giới đang quay khi nó không quay. Các ông vẫn nghĩ ngã là một 
cái gì đó nếu các ông tin mình nên vô ngã để tự cứu mình. Các 
ông tin mình nên xem thường là vô thường, tịnh là bắt tịnh, lạc là 
khô. Nhưng đây là những khái niệm và các ông không thấu hiểu ý 
nghĩa. Ý nghĩa là chân ngã là chân thật. Thường hằng là hiện hữu. 
An lạc là niết-bàn, và thanh tịnh là sự vật như thực. 

“Các ông không nên tu tập những ý niệm vô thường, khổ, bất 
tịnh, và vô ngã như là những vật thê có thực như hòn đá hay tảng 
đá mà thay vì hãy tìm ý nghĩa. Các ông nên dùng phương tiện 
thiện xảo ở mọi nơi và tu dưỡng những ý niệm thường, lạc, và 
tịnh vì tất cả chúng sinh. Nếu các ông làm như vậy, các ông sẽ 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 102 


như người thấy ngọc trong nước bùn giữa đá hòn đá tảng, và chờ 
cho nước yên lặng trước khi khéo léo lượm nó lên. Tu dưỡng ý 
niệm ngã cũng giống như tu dưỡng thường, lạc, và tịnh.” 

Chúng tăng khựng lại. Họ nói, “Thưa Thế Tôn, theo tất cả 
những gì Thế Tôn đã dạy và nói, đã yêu cầu chúng con tu vô ngã, 
dẫn đến buông bỏ ý niệm ngã. Nhưng bây giờ Thế Tôn bảo chúng 
con nên tu đưỡng ý niệm ngã — điều này có nghĩa là gì? 

“Hay lắm,” Phật đáp. “Bây giờ các ông hỏi về ý nghĩa. Các ông 
nên biết rằng, như một y sĩ, các ông nên tìm đúng thuốc cho 
chứng bệnh. Như một y sĩ, tôi xem xét các chứng bệnh của thế 
gian. Tôi thấy những người thường tin họ có ngã và bất cứ người 
nào họ gặp cũng có ngã. Họ nghĩ ngã ở bên trong thân. Nhưng 
không phải thế. Vì không phải như thế nên tôi đã chỉ ra sự ngụy 
biện của tất cả những ý niệm về ngã và cho thấy rằng ngã không ở 
đó như người ta nghĩ. Trong mọi điều tôi nói tôi đã cho thấy răng 
ngã không phải như người ta nghĩ, vì đây là phương tiện thiện 
xảo, là phương thuốc đúng. 

“Nhưng điều đó không có nghĩa là không có ngã. Cái gì là ngã? 
Nếu cái gì đó là chân thật, là có thật, là bât biến, là nền tảng của 
bản tánh thì không thay đổi, đây có thê gọi là ngã. Vì chúng sinh, 
trong tất cả những sự thật mà tôi đã dạy, có cái ngã như thê. Này 
các tỳ kheo tăng, đây là để các ông tu dưỡng vậy. 

Kinh Đại bát Niễt-bàn (Bắc tạng) 


Quang minh là tâm này, chiếu sáng, nhưng nó bị những chấp 
trước tô màu. Điều này những người không học không thực sự 
hiểu được, và vì thế không tu dưỡng tâm. Quang minh là tâm này, 
chiếu sáng, và nó không bị chấp trước đến viêng. Điều này người 
theo đạo cao quí thực sự hiểu được; và vì thế đối với họ, có sự tu 
dưỡng tâm. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(G"] Fronsdal) 


Người trí nên chân thật, không kiêu mạn, không tự phụ, không 
lăng mạ và không ghét. Người trí nên vượt qua bên kia cái xâu 
của tham lam và bủn xin. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 103 


Đề tâm mình được ồn định bình tĩnh, các ông phải có năng lực 
khắc phục buồn ngủ, trầm trệ, và thụy miên. Không có chỗ cho 
lười biếng và không có chỗ chứa kiêu mạn. 

Đừng để bị lôi cuốn vào dối láo, đừng để bị dính mắc sắc 
tướng. Các ông phải thấy suốt tất cả kiêu mạn và đi cùng mà 
không bạo động. 

Đừng để bị kích động bởi những gì xưa cũ, đừng bằng lòng với 
những gì mới mẻ. Đừng âu sâu vì những mắt mát hay bị dục vọng 
kiềm chế. 

Táp Kinh 
(H. Saddhatissa) 


Hãy dẹp bỏ tất cả mọi chướng ngại, hãy để tâm mình đây ä ắp 
tình thương thấm nhuần một phương thế giới, và cũng thấm 
nhuần phương thứ nhì, và phương thứ ba, và phương thứ tư. Như 
thế, toàn thể thế giới rộng lớn, trên, dưới, chung quanh và mọi 
nơi, cùng nhau tiếp tục thấm nhuần với ý nghĩ đầy tình thương, 
chan chứa, cao cả, ở bên kia đo lường, không thù hận và ác ý. 

Kinh Trường Bộ 
(Maurice Walshe) 


Tất cả run rây trước bạo lực. 

Tất cả đều sợ chết. 

Tất cả yêu thích sống. 

Hãy thấy mình nơi người khác. 

Rồi mình có thể làm ai đau đớn được? 
Minh có thê làm hại gì? 


Kẻ nào tìm hạnh phúc 
Băng cách làm những người tìm hạnh phúc đau đớn 
Sẽ không bao giờ tìm thây hạnh phúc. 


Vì anh em của mình cũng như mình. 
Họ muốn được hạnh phúc. 

Đừng bao giờ làm hại họ 

Và khi từ giả cuộc đời này 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 104 


Minh cũng sẽ được hạnh phúc. 
Kinh Pháp Cú 
(Thomas Byrom) 


Mùi thơm của chiên đàn, 
Trúc đào hay hoa lài 
Không thê bay ngược gió. 


Nhưng hương thơm đức hạnh 
Có thê bay ngược ĐIÓ, 
Xa đến tận cùng thế giới. 


Như vòng hoa được kết từ đống hoa, 
Phong cách sống của mình là từ nhiều hành vi tốt. 
Kinh Pháp Cú 
(Thomas Byrom) 


Một thời đức Thế Tôn đang ở Rừng Jeta (Kỳ-đà). Một vị thần 
có sắc đẹp khiến người ta sững sờ đến gần đức Thế Tôn và nói: 


Nhiều thần và người 
suy nghĩ về điêu lành. 
Xmn hãy nói về điêu lành tôi thượng. 


Phật đáp: 


Không kết giao kẻ ngu, 
ở cùng với người trí, 
tôn vinh người có đức, 
là điều lành tối thượng. 


Ở chỗ nào thích hợp, 
quá khứ làm điều tốt, 

tự đặt mình đúng hướng, 
là điều lành tối thượng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 105 


Nói hay, tu luyện cao, 
có học, giỏi thủ công 
rèn luyện kỹ luật cao, 
là điều lành tối thượng. 


Chăm sóc tốt mẹ cha 
chăm lo vợ và con, 

làm những nghề vô hại, 
là điều lành tối thượng. 


Cách cư xử xuất sắc, 

hành động không khiên trách, 
mở tay với thân nhân 

bố thí không vị kỷ, 

là điều lành tối thượng. 


Dứt và kiêng điều ác, 
tránh những chất làm say, 
tỉnh tấn trong tu đức, 

là điều lành tối thượng. 


Tôn kính và khiêm nhường, 
bằng lòng và biết ơn, 

nghe Pháp vào đúng thời, 
là điều lành tối thượng. 


Nhẫn nhục và tùy thuận, 
thăm viêng người đạo hạnh, 
bàn luận Pháp đúng lúc, 

là điều lành tối thượng. 
Sống khổ hạnh, trong sạch, 
thấy chân lý cao quí, 

và chứng ngộ niễt-bàn, 

là điều lành tối thượng. 


Tâm không lay động khi 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 106 


tiếp xúc cảnh thế gian, 
không sầu não, ô nhiễm, 
và [luôn được] an toàn, 
là điều lành tối thượng. 


Những người nào làm được 
tất cả những điều này, 
chiến thắng khắp mọi nơi, 
thấy an lạc mọi chỗ, 
là điều lành tối thượng. 
Kinh Điều Lành 
(Gunaratara Mahathera) 


Vui sao nhìn lên người tỉnh giác 

Và kết bạn đồng hành với người trí. 

Rồi theo những người soi sáng, 

Người trí, người tỉnh giác, người thương yêu, 
Vì họ biết làm việc và nhẫn nhục như thế nào. 


Nhưng nếu không tìm được 

Bạn hay thầy đi cùng, 

Thì hãy đi một mình — 

Như ông vua cho đi vương quốc, 

Như con voi trong rừng. 

Nếu người đi tìm được 

Người đồng hành đức hạnh và trí tuệ 

Hãy để y vui vẻ đi cùng 

Và vượt qua những nguy hiểm trên đường. 


Hãy đi theo họ 
Như mặt trăng đi theo con đường của những vì sao. 
Kinh Pháp Cú 
(Thomas Byrom) 


Người đệ tử đã được giáo huấn của các Bậc Cao Quí không 
xem thân là ngã, hay ngã có thân, hay thân ở trong ngã, hay ngã ở 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 107 


trong thân. Người ấy cũng xem cảm giác, nhận thức, xung động, 
hay ý thức theo bất cứ cách nào trong những cách đó. Người ây 
hiệu mỗi uấn như thực, là vô thường, khổ, vô ngã, hợp tạo, đầy 
phiền não. Người ấy không tiếp cận chúng, đuổi bắt chúng, hay 
quyết định “Ngã cho tôi [“ngã của tôi”] — và điều này trong thời 
gian dài đưa đến an lành và hạnh phúc của người ấy. 


Người đệ tử đã được giáo huấn của các Bậc Cao Quí thấy thân 
và vân vân: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải tôi, 
cái này không phải ngã của tôi.” Như thế khi thân và vân vân thay 
đổi và trở thành cách khác ở đó, từ người ấy, không phát sinh 
phiền não, sầu muộn, đau khô, tiếc thương và thất Vọng. 

Kinh Tương Ung Bộ 
(L. Freer) 


“Này La- hầu-la, con hãy phát triển một tâm thái như đất. Vì 
trên đất người ta ném những vật sạch và không sạch, phân và 
nước tiêu, nước miếng, mủ và máu, và đất không phiền hà hay 
phản đối hay gớm ghiết. Và khi con lớn lên như đất không một 
tiếp xúc thích thú hay không thích thú nào dính vào hay bám giữ 
tâm con. 

“Tương tự, con nên phát triển một tâm thái như nước, vì người 
ta ném tất cả các vật sạch và không sạch mọi loại vào nước và nó 
không phiền hà hay phản đối hay gớm ghiết. Cũng tương tự với 
lửa, nó đốt cháy tất cả các vật, sạch hay không sạch, với gió, thôi 
tung tất cả, và với hư không, không thiết định chỗ nào. 

“La-hầu-la, con hãy phát triển một tâm thái của tình bằng hữu, 
vì khi con làm như vậy, ác ý sẽ ít hơn; và có lòng bi mẫn, vì như 
thế bực tức sẽ trở nên ít hơn, và có niềm vui, vì như thế oán ghét 
sẽ trở nên ít hơn; và được tĩnh lặng, vì như thế bất hòa sẽ trở nên 
ít hơn. 

Kinh Trung Bộ 
(A. L. Basham) 


Hãy sống trong vui vẻ, 
Trong thương yêu 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 108 
Ngay cả giữa những người oán ghét. 


Hãy sống trong vui vẻ, 
Trong khỏe mạnh, Ộ 
Ngay cả giữa những người ưu sâu. 


Hãy sống trong vui vẻ, 
Trong hòa bình, Ộ 
Ngay cả giữa những người phiên não. 


Hãy nhìn bên trong. 
Hãy tĩnh lặng. 
Không có sợ hãi và ràng buộc, 
Hãy biết niềm vui ngọt ngào của đạo. 
Kinh Pháp Cú 
(Thomas Byrom) 


“Tôi nấu cơm, tôi vắt sữa bò,” mục phu Dhaniya nói như thế. 
“Tôi đang sống cùng với láng giềng gân bờ sông Mahi, nhà tôi 
được che kín, lửa được nhóm lên: vì thế, nếu thích, cứ mưa đi, Ôi 
bầu trời!” 


“Tôi thoát khỏi giận dữ, thoát khỏi ương bướng,” Thế Tôn nói 
như thế. Tôi đang ở gần bờ sông Mahi một đêm thôi, nhà tôi 
không che kín, lửa tham dục của tôi đã tắt rồi: vì thế, nếu thích, 
cứ mưa đi, Ôi bầu trời!” 


“Không thấy lũ mòng ở với tôi,” mục phu Dhaniya nói như thê. 
“Trên những cánh đồng đầy cỏ những con bò đang đạo chơi, và 
chúng có thê chịu đựng khi mưa đến: vì thế, nếu thích, cứ mưa đi, 
Ôi bầu trời!” 


“Một chiếc bè tốt do tôi làm,” Phật nói như thế. “Tôi đã qua 
đên Niêt-bàn, tôi đã đên bờ bên kia, tôi đã thăng được dòng nước; 
không còn dùng bè nữa: vì thê, nêu thích, cứ mưa đi, Ó1 bâu trời!” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 109 


“Vợ tôi vâng thuận, không phóng đăng,” mục phu Dhaniya nói 
như thế. “Nàng đã sống với tôi trong một thời gian dải, nàng hấp 
dẫn, và tôi không nghe nói nàng có gì độc ác: vì thế, nếu thích, cứ 
mưa đi, Ôi bầu trời!” 


““Tâm tôi vâng thuận, thoát khỏi toàn bộ thế gian,” Phật nói như 
thế. Tâm tôi đã được tu dưỡng và khắc phục cao độ trong một 
thời gian dài, trong tôi không còn bất cứ điều ác nào: vì thế, nêu 
thích, cứ mưa đi, Ôi bầu trời!” 


“Tôi tự cấp dưỡng mình bằng sức tÔi kiếm được,” mục phu 
Dhaniya nói như thể. “Các con tôi tất cả đều gần gũi tôi, khỏe 
mạnh; tôi không nghe nói chúng có điều gì độc ác: vì thế, nếu 
thích, cứ mưa đi, Ôi bầu trời!? 


“Tôi không là người phục dịch của ai,” Phật nói như thế. “Với 
những gì tôi có được tôi đi đây đi đó khắp thế gian, không phục 
dịch bất cứ người nào: vì thế, nếu thích, cứ mưa đi, Ôi bầu trời!” 

lập Kinh 
(V. Fausböll) 


Trước khi giác ngộ, trong khi tôi còn là một Bồ-tát chưa giác 
ngộ, tôi nghĩ: Trong trường hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
thế nào là thỏa hiệp, thế nào là nguy hiểm, thế nào là chạy trốn? 
Rồi tôi nghĩ: Trong mỗi trường hợp, khoái lạc thể xác và niềm vui 
tinh thần phát sinh tùy thuộc vào năm uấn này là sự thỏa hiệp; sự 
kiện tất cả những cái này đều vô thường, khổ, và phải chịu sự 
thay đổi là nguy hiểm; giới luật và buông bỏ tham dục vì giới luật 
là chạy trốn. 

“Bao lâu tôi còn chưa biết bằng tri kiến trực tiếp, như thực, như 
thế là thỏa hiệp, như thế là nguy hiểm, và như thế là chạy trốn, 
trong trường hợp năm uấn này bị chấp trước tác động, chừng ấy 
tôi chưa tuyên bố là đã khám phá ra giác ngộ vô thượng nơi thế 
gian với các thần, các Ma vương và thần tính, trong thế hệ này 
với các tăng nhân và tín đồ bà-la-môn, với các hoàng tử và gia 
nhân.” 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 110 


“Là chính tôi phải chịu sinh, già, bịnh, chết, phiền não, và ô 
nhiễm, thấy nguy hiểm trong những gì phải chịu những thứ đó và 
cầu tìm niễt-bàn vô thượng không ràng buộc, không sinh, không 
già, không bịnh, không chết, không phiên não, không ô nhiễm, tôi 
đã đạt được. Tri thức và thấy là ở trong tôi: Sự giải thoát của tôi là 
vô song; đây là lần sinh cuối cùng của tôi; bây giờ không có tái 
sinh nào cả.” 


“Tìm nhưng không thấy Kẻ Xây Nhà, 
Ta đã đi qua vô sô vòng sinh: 
Ôi đau khổ là sinh rồi lại sinh. 
Kẻ Xây Nhà, bây giờ ta đã thấy ngươi; 
Ngươi sẽ không xây lại ngôi nhà ấy. 
Những cây đà đã gãy; 
Cây đòn dông cũng bị dỡ bỏ rồi. 
Tâm của ta bây giờ đã đạt niết-bàn vô tướng 
Và đã chấm dứt mọi loại khát khao. 
Kinh Tăng Chỉ Bộ... 
(Nyanamoli Thera) 


“Giống như một y sĩ tài năng có thể tức thời chữ lành bịnh 
nhân đang bị đau đớn và bệnh trầm trọng; cũng như, thưa ngài, 
bất cứ điêu gì một người nghe nói về Phật Pháp, dù là thuyết 
giảng, văn xuôi hỗn hợp, giảng giải hay những phát biểu kỳ diệu, 
thì sự buồn rầu, thương tiếc, đau đớn, khổ sở và thất vọng sẽ tiêu 
tan. 

“Tựa như có một cái hồ đẹp với bờ hồ thú vị, nước sạch, dễ 
chịu, mát và trong suốt, và một người đến đó, nóng cháy và kiệt 
lực vì sức nóng, mệt nhọc, khô khốc và khát nước, và người ấy 
bước xuống hồ, tắm và uống nước, và như thế toàn bộ tình trạng 
của người ây, mệt nhọc và nóng sốt được dịu bớt; cũng vậy, thưa 
ngài, bất cứ khi nào một người nghe Phật Pháp, dù là thuyết 
giảng, văn xuôi hỗn hợp, giảng giải hay những phát biểu kỳ diệu, 
toàn bộ tình trạng của người ấy, mệt nhọc và nóng sốt đốt cháy 
trái tim được dịu bớt.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 31 


Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(Nyanapomika Thera) 


Phật nói: 

“Và đã tôi khám phá ra chân lý sâu xa đó, rất khó nhận thức, 
khó hiểu, tịch tĩnh và cao vời, chỉ lý luận thôi thì không đạt được, 
và chỉ những người trí tuệ là có thể thấy được. 

“Tuy nhiên thế gian được tặng cho khoái lạc, sự thích thú khoái 
lạc, bị khoái lạc quyến rũ. Sự thực những người như thế sẽ khó 
mà hiểu được luật nhân quả, sự tùy thuộc phát sinh của mọi sự 
vật. Song có những người mắt họ chỉ bị chút ít bụi phủ: họ sẽ hiểu 
chân lý ấy.” 


Bây giờ cái gì là Sự thật Cao quí về Khổ [Khổ đế]? 

Sinh là khô; suy tàn là khổ, chết là khổ, phiền não, thương tiếc, 
đau đón, buồn phiền, và thất vọng đều là khổ; không được cái 
mình muốn là khổ; vắn tắt, năm nhóm hiện hữu là khổ. 


Bây giờ cái gì là Sự thật Cao quí về Nguồn gốc của Khổ [Tập 
đế]? 

Ấy là ham muốn, làm dây lên sự tái sinh mới, bị ràng buộc với 
khoái lạc và ái dục, lúc ở đây, lúc ở kia, luôn tìm khoái cảm mới. 
Nhưng sự thèm muốn này phát sinh và cắm rễ ở đâu? Bắt cứ nơi 
nào trên thế gian có những sự vật thích thú và khoái lạc, sự thèm 
muốn này phát sinh và cắm rễ ở đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý 
đều có thích thú và khoái lạc: ở đó sự thèm muốn này phát sinh là 
cắm rễ. 

Vật có thể thấy được, âm thanh, mùi, vị, cảm nhận của thân, 
những đối tượng của tâm đều có thích thú và khoái lạc: ở đó sự 
thèm muốn này phát sinh và căm rễ. 

Thức, ấn tượng thức giác, cảm giác sinh ấn tượng thức giác, 
nhận thức, ý muốn, ham muốn, suy nghĩ, và tư duy đều có thích 
thú và khoái lạc: ở đó sự thèm muốn này phát sinh và cắm rễ. 


Bây giờ, thế nào là Sự thật Cao quí của Sự diệt Khổ [Diệt đế]? 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 112 


Ấy là sự tàn lụi hoàn toàn và diệt vong của sự ham muốn này, 
sự buông bỏ, giải thoát và tách rời khỏi nó. Sự diệt của tham, sự 
diệt của sân, sự diệt của si, thực sự, được gọi là Niết-bàn. 

Và đối với một đệ tử đã được giải thoát như thế, bình an trong 
tâm, ngoài những gì đã làm không có gì để thêm vào, không còn 
gì để làm. Như khối đá to lớn răn chắc không bị gió lay động, 
cũng vậy không sắc, không thanh, không mùi, không vị, không 
xúc thuộc bất cứ loại nào, không một vật được ham muôn hay 
không được ham muốn nào có thê lay chuyển một người như thể; 
người vững chắc trong tâm đạt được giải thoát. 

Và một người quan tâm tất cả những tương phản của trần gian 
này, và không còn bị phiền não bởi bất cứ điều gì trên thế gian, 
Bậc An Nhiên, thoát khỏi giận dữ, phiền muộn, ước mong, đã 
vượt qua bên kia sinh và tàn lụi. 

Điều này tôi không gọi là xuất hiện hay biến mất hay trụ hay 
sinh hay tử. Không có sự dừng trụ hay phát triển hay căn bản nào 
cả. Đây là sự chấm dứt khổ. 

Từ đây, mục đích của Đời Sống Thánh Thiện không bao gồm 
trong sự được của bồ thí, danh tiếng, không bao gồm trong giữ 
giới, thiền định, hay con mắt trí. Sự Giải Thoát không lay chuyển 
đó của tâm: quả thật đó là mục tiêu của Đời Sống Thánh Thiện, 
đó là yêu tánh của nó, đó là mục đích của nó. 


Bây giờ, thế nào là Sự thật Cao quí của Con Đường đưa đến sự 
diệt khô [Đạo đế]? 

Tự mình chìm đắm trong khoái lạc nhục cảm, những cái thấp 
hèn, tầm thường, dung tục, không thánh thiện, không lợi ích; hay 
tự hiến mình cho việc tự hành xác, đau đớn, không thánh thiện, 
không lợi ích: cả hai cực đoan này, Bậc Toàn Hảo đã tránh, và đã 
tìm ra Con Đường Giữa [Trung Đạo], làm cho người ta thấy và 
biết cả hai, dẫn đến bình an, đến minh tri, đến Niết-bàn. 

Ấy là Tám Con Đường Chân Chính [Bát Chánh Đạo], con 
đường dẫn đến sự diệt khổ, tức là: 


I.. Hiểu biết chân chính (chánh kiến) 
2. Suy nghĩ chân chính (chánh tư duy) 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 113 


Lời nói chân chính (chánh ngữ) 

Hành động chân chính (chánh nghiệp) 
Sống chân chính (chánh mệnh) 

Nỗ lực chân chính (chánh tinh tấn) 
Chú tâm chân chính (chánh niệm) 
Thiền định chân chính (chánh định). 


Tà Tê đà: 


Đây là Trung Đạo mà Bậc Toàn Hảo đã tìm thấy, làm cho 
người ta thấy và biết cả hai, đưa đến bình an, đến minh tri, đến 
giác ngộ. 

Kinh Tương Ung Bộ 
(Nyanatiloka) 


Trên thế gian này, có bao giờ ông thấy một người đàn ông hay 
một người đàn bà tám mươi, chín mươi, hay một trăm tuổi, gầy 
yêu, xiêu vẹo như mái nhà ở đầu hồi, khòm xuống, tựa vào cây 
nạng chống, bước đi loạng choạng, không vững, tuổi trẻ đã chạy 
trốn từ lâu, răng rụng, tóc ngã màu xám và lơ thơ hay không còn 
sợi nào, nhăn nheo, chân tay lốm đốm vết nhơ không? Và không 
bao giờ ông có ý nghĩ rằng ông cũng phải chịu suy tàn, và không 
thê chạy trốn nó sao? 

Trên thế gian này ông không bao giờ thấy xác của một người 
đàn ông hay đàn bà, một hay hai hay ba ngày sau khi chết, sình 
lên, màu tím bằm, và đây hư hoại sao? Và không bao giờ ông có ý 
nghĩ rằng ông cũng phải chết, và ông không thê chạy trốn được 
sao? 

Giả sử có người không mù thấy nhiều bọt nước trên sông Hằng 
khi chúng trôi theo dòng, người ấy nhìn chúng, rồi sau đó cần 
thận quan sát thấy chúng có vẻ như trống rồng, không có thật, 
không bản thể đối với người ấy. Tăng nhân thấy tất cả những hiện 
tượng vật lý, những cảm giác, những nhận thức, những câu tạo 
của tâm, và những trạng thái của ý thức — hoặc chúng là của quá 
khứ, hay hiện tại hay vị lai, xa hay gần cũng y như vậy. Và tăng 
nhân ây nhìn chúng, quán sát chúng một cách cần thận; và sau khi 
cần thận quán sát, đối với tăng nhân ấy chúng có vẻ là rỗng lặng, 
là trống không và không có Ngã. 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 114 


Kinh Trung Bộ 
(Nyanatiloka) 


“Tất cả các hành đều là vô thường; tất cả các hành đều phải 
chịu khổ; tất cả các hành đều không có ngã. 

“Vì thế, bất cứ cái gì của sắc, thọ, tưởng, hành, hay thức, đù 
quá khứ, hiện tại, hay vị lai, thuộc bên trong hay bên ngoài, thô 
hay tế, cao hay thấp, xa hay gần, thì nên hiểu theo thực tại và 
chân trí tuệ: “Cái này không thuộc về ta; cái này không phải là ta; 
cái này không phải là Ngã của ta.” 

Kinh Tăng Chỉ Bộ... 
(Nyanatiloka) 


Đúng vậy, A-nan-đa, nơi người quán sát sự thọ dụng của tất cả 
các vật khiến cho bám giữ (thủ), thèm muốn (ái) phát sinh; do 
thèm muốn, có bám giữ; do bám giữ, có quá trình trở thành (hữu); 
do quá trình trở thành, có tái sinh; do tái sinh, có già và chết (lão 
và tử), buồn rầu, thương tiếc, đau đớn, phiền não, và thất VỌNG. 
Toàn bộ khối đau khổ lại phát sinh như thế trong vị lai. 

“Nhưng, A-nan-đa, ở nơi người quán chiếu sự khốn khổ của tất 
cả mọi vật khiến cho bám giữ, thèm muốn diệt; khi thèm muốn 
diệt, bám giữ diệt; khi bám giữ diệt, quá trình trở thành (hữu) diệt, 
khi quá trình trở thành diệt, tái sinh diệt; khi tái sinh diệt, già, 
chết, buôn rầu, thương tiếc, đau đớn, phiền não, và thất vọng diệt. 
Như thế toàn bộ khối đau khổ diệt. 

“Giả sử, A-nan-đa, có một cây lớn và một người mang theo rìu 
và giỏ đến chặt gốc cây ấy. Sau khi chặt gốc cây, y đào rãnh và 
nhỗ cả rễ cái rễ con và các thớ sợi của chúng. Rồi y cắt cây ấy 
thành khúc, rồi y chẻ các khúc thành mảnh nhỏ. Rồi y phơi những 
mảnh gỗ ấy trong gió và dưới ánh mặt trời, rồi đốt và gom tro 
thành một đồng, rồi rê tro trong gió mạnh hay thả trôi trên dòng 
sông nước chảy nhanh. 

“Cây đó bị chặt gốc như thế chắc chắn sẽ giống như phần gốc 
còn lại của cây kè, trở thành vô sinh, trở thành không có khả năng 
mọc mầm lại trong vị lai. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 115 


“Cũng vậy, A-nan-ổa, ở nơi người quán sát sự khốn khổ của tất 
cả các vật, khiến cho sự bám lấy... toàn bộ khối đau khổ diệt. 

Kinh Tương Ung Bộ 

(David Maurice) 


Và Thế Tôn đi đến Gayasisa, gần Gaya, cùng với một ngàn 
tăng chúng. 

Ở đó Thế Tôn đã nói như vầy với tăng chúng: Ôi các tỳ kheo, 
mọi vật đang cháy. Ôi các tỳ kheo, mọi vật đang cháy như thế 
nào? 

“Ôi các tỳ kheo, mắt đang cháy, các vật có thể thấy được đang 
cháy, các ân tượng do mắt để lại trên tâm đang cháy: sự tiếp xúc 
của mắt với những vật có thê thấy được đang cháy; cảm giác sinh 
ra do sự tiếp xúc của mắt với những vật có thê thấy được, dù thích 
thú, dù đau đớn, dù không thích thú hay không đau đớn, cũng 
đang cháy. Nó cháy với lửa gì? Tôi tuyên bố với các ông rằng nó 
đang cháy với lửa tham, với lửa sân, với lửa s1; nó đang cháy với 
những lo âu về sinh, già, chết, buồn rầu, thương tiếc, đau khổ, 
chán nản, và thất vọng. 

“Tai đang cháy, âm thanh đang cháy,... Mũi đang cháy, các 
mùi đang cháy,... Lưỡi đang cháy, các vị đang cháy,... Thân đang 
cháy, vật thể tiếp xúc đang cháy,... Tâm đang cháy, các ý nghĩ 
đang cháy, tất cả đang cháy với lửa tham, sân, sỉ. 

“Khi quan tâm đến điều này, Ôi các tỳ kheo, người đệ tử đi trên 
Con Đường Cao Quí, trở nên chán ngán mất, chán ngán các vật 
có thê thấy được, chán ngán các ấn tượng của tâm có từ mắt, chán 
ngán sự tiếp xúc của mắt với những vật có thê thấy được, cũng 
chán ngán cảm giác sinh ra do sự tiếp xúc của mắt với những vật 
có thê thấy được, dù thích thú, dù đau đớn, dù không thích thú 
hay không đau đớn. Người ấy trở nên chán ngán tai, và vân 
vân.. .đến các ý nghĩ. Khi trở nên chán ngán tất cả điều đó, người 
ấy tự mình vứt bỏ năm giữ; đo không năm giữ, người Ấy được giải 
thoát; khi được giải thoát, người ây trở nên ý thức răng mình tự 
do; và người ấy nhận ra ng đã hết tái sinh; và rằng không còn 
trở lại thế gian này nữa.” 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 116 


Khi lời giảng giải này được nói ra, tâm của một ngàn tăng nhân 
đó trở nên tự đo, thoát khỏi dính mắc thế gian, và được giải thoát 
khỏi tất cả rối rằm. 

Đại Phẩm 
(T. W. Rhys-Davis và Herman Oldenberg) 


Hãy làm chủ các thức, 

Những gì nêm và ngửi, 

Những øì thấy và nghe. 

Trong tật cả sự vật, hãy là ông chủ 
Của những gì làm, nói và nghĩ. 
Hãy tự do. 


Minh có tĩnh lặng không? 
Hãy tĩnh lặng thân mình. 
Hãy tĩnh lặng tâm mình. 


Bằng nỗ lực của mình 
Hãy thức tỉnh mình, 
Hãy canh chừng mình, 
Và sống vui vẻ. 


Hãy theo chánh đạo. 
Hãy tư duy nó. 
Hãy biến nó thành của mình. 
Hãy sống nó. 
Nó luôn luôn nuôi dưỡng mình. 
Kinh Pháp Cú 
(Thomas Byrom) 


Nagasena (Na-tiên) nói: 

Niết-bàn có cùng một phẩm tính với hoa sen, hai với nước, ba 
với thuốc, mười với hư không, ba với ngọc như ý, và năm với 
đỉnh núi. Như hoa sen không bị nước làm bân, Niết-bàn cũng 
không bị tất cả những cấu uế làm bắn. Như nước mát làm địu đi 
nóng gắt, Niết-bàn mát cũng làm dịu đi cơn sốt của tất cả phiền 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG i37 


não. Hơn nữa, như nước làm hết cơn khát của những người và thú 
bị kiệt quệ, khô cạn, khát, và bị sức nóng kiềm chế, Niết-bàn cũng 
làm hết sự thèm khát hưởng thụ nhục cảm, sự thèm khát hiện hữu 
nữa, và sự thèm khát thôi hiện hữu. Như thuốc bảo vệ khỏi sự đau 
khổ do chất độc, Niết-bàn cũng bảo vệ khỏi những phiền não độc 
hại. Hơn nữa, như thuốc làm hết bệnh, Niết-bàn cũng làm hết tất 
cả những khổ đau. Cuối cùng, thuốc và Niết-bàn cả hai đều đem 
lại sự an lành. Và đây là mười phẩm tính Niết-bàn cùng chia xẻ 
với hư không. Không sinh, già, chết, ra đi hay tái sinh; cả hai đều 
không thể thắng phục, không thể đánh cắp, không hộ trợ, là 
những con đường mà theo thứ tự là cho chim và những Bậc Tỉnh 
Giác, vô ngại và vô cùng. Như ngọc như ý, Niết-bàn ban cho tất 
cả những điều mà một người ước mong, đem lại niềm VUI, Và 
chiếu rọi ánh sáng. Như đỉnh núi không lay động, Niết-bàn cũng 
vậy. Như đỉnh núi không thể đến gần, Niết-bàn cũng không thể 
đến gần đối với tất cả phiền não. Như không một hạt giông nào có 
thể mọc trên đỉnh núi, những hạt giống của tất cả mọi phiền não 
cũng không thể mọc trên Niết-bàn. Và cuối cùng, như đỉnh núi 
không có tất cả ham muốn hài lòng hay không hài lòng, Niết-bàn 
cũng vậy.” 
Vua Di-lan-đà Hỏi Đạo 
(Edward Conze) 


Hãy thương mình và hãy tỉnh giác 
Hôm nay, ngày mai, và luôn luôn. 


Trước hãy an định mình trong đạo, 
Rôi dạy người, Ộ Ộ 
Vậy hãy đánh bại buôn phiên. 


Muốn làm thăng người tà vạy 
Phải làm điêu khó trước — 
Hãy làm thăng mình trước. 


Minh là ông chủ duy nhất của mình. 
AI khác? 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 118 


Hãy chinh phục chính mình, 
Và khám phá ông chủ. 
Kinh Pháp Cú 
(Thomas Byrom) 


Lúc đó, là mùa gieo trồng, năm trăm cái cày của phú hộ bà-la- 
môn Kasibharadvaja được đem ra làm việc. Lúc ấy vào buồi sáng, 
Phật, tự mình mặc y và cầm bát và chiếc y hai lớp, đi đến chỗ 
công việc của Kasibharadvaja đang tiến hành. Ấy là giờ ăn trưa 
và thực phẩm đã được người bà-la-môn phân phát. Khi Phật đến 
chỗ thức ăn đã được phân chia, ngài đứng một bên. Thấy Phật 
đứng xin bồ thí, người bà-la-môn nói như vây: “Ôi ấn sĩ, tôi cày 
và ø1eo, khi đã cày và đã gieo, tôi ăn.” 

“Này bà-la-môn, tôi cũng cày và gieo, khi đã cày và đã gieo, tôi 
ăn.” 

“Chúng tôi không thấy ách hay cày hay lưỡi cày hay roi thúc 
hay bò của Tôn giả Gotama (Cô-đàm), song ngài lại nói: “Tôi 
cũng cày và gieo, bà-la-môn, khi đã cày và đã gieo, tôi ăn.” Vì 
thế KasibharadvaJa nói với Phật bằng kệ: 


“Ngài nói là nông dân, 
Nhưng không thấy ngài cày. 
Giờ chúng tôi xin ngài 

Nói cho chúng tôi biết 

Ngài cày bằng cách nào 

Mà chúng tôi không biết?” 


Phật nói như vầy: 
“Tin tưởng là hạt giống, 
Tự kiềm là dây cương, 
Trí tuệ là ách, cày; 
Khiêm tốn là cái gọng; 
Tâm là sợi dây thừng; 
Niệm là lưỡi và roI. 
“Thân hành được giữ tốt, 
Nói năng được giữ tốt, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 119 


Điều độ trong thức ăn, 
Tôi biến chân lý thành 
Chất diệt các cỏ đại, 

Tĩnh lặng thành giải thoát. 
“Tinh tấn, bò mang ách 
Chở tôi đến Niết-bàn. 

Tiến tới chẳng dừng lại; 
Đến đó không hồi tiếc. 


“Cách này cày đã xong; 
Kết thành trái bất tử. 
Hoàn thành việc cày này, 
Trở thành thoát hết khổ.” 
Táp Kinh 
(H. Saddhatissa) 


Hãy uống sâu. 

Hãy sống trong tịch tĩnh và vui. 
Người trí vui trong đạo 

Theo pháp người tỉnh giác. 


Nông dân dẫn nước ruộng 
Thợ làm tên chuốt tên. 
Thợ mộc trở mặt gỗ. 
Người trí hướng tâm mình. 
Kinh Pháp Cú 
(Thomas Byrom) 
Dù trẻ như thế nào 
Người cầu tìm bắt đầu đi đường đạo 
Chiếu sáng khắp thế gian. 


Nhưng ngày đêm 
Người tỉnh giác 


Chiếu ánh sáng tâm linh. 


Hãy thiền định 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 120 


Hãy sống thanh tịnh. 
Hãy tĩnh lặng. 
Hãy làm việc của mình, với sự làm chủ. 


Như mặt trăng, 
Hãy xuất hiện từ phía sau đám mây! 
Chiếu sáng. 
Kinh Pháp Cú 
(Thomas Byrom) 


Rồi, Bahiya, như thế ông phải tự tu luyện mình: Nơi cái được 
thấy chỉ có cái thấy, nơi cái được cảm biết chỉ có cái cảm biết, nơi 
cái được tưởng tượng chỉ có cái tưởng tượng. Như thế ông sẽ 
không có “do đó.” Đó là cách ông phải tu luyện mình. Bây giờ, 
Bahiya, khi nơi cái được thấy đối với ông sẽ chỉ có cái thấy, nơi 
cái được nghe chỉ có cái nghe, nơi cái được tưởng tượng chỉ có 
cái tưởng tượng, nơi cái được nhận biết chỉ có cái nhận biết, rồi, 
Bahiya, khi ông không có “do đó,” ông sẽ không có “trong đó.” 
Bahiya, khi ông không có “trong đó,” tiếp theo, ông sẽ không có 
“ở đây” hay “bên kia” hay “chặng giữa.” 

Đó là hết bệnh. 
Kinh Phật Tự Thuyết 
(F. L. Woodward) 


Này các bạn, tôi biết không cái gì ương bướng như cái tâm 
không được thuần hóa. Cái tâm không được thuần hóa quả thật 
ương bướng. 

Này các bạn, tôi biết không cái gì dễ bảo như cái tâm được 
thuần hóa. Cái tâm được thuần hóa quả thật đễ bảo. 

Này các bạn, tôi biết không cái gì có khuynh hướng đánh mất 
như cái tâm không được thuần hóa. Quả thật, cái tâm không được 
thuần hóa có khuynh hướng đánh mắt. 

Này các bạn, tôi biết không cái gì có khuynh hướng phát triển 
như cái tâm được thuần hóa. Quả thật, cái tâm được thuân hóa có 
khuynh hướng phát triển. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 121 


Này các bạn, tôi biết không cái gì đem lại đau khổ như cái tâm 
không được thuần hóa, không được kiêm soát, không được chú ý 
và không được kiềm chế. Một cái tâm như thế mang lại đau khổ. 

Này các bạn, tôi biết không cái gì đem lại niêm vui như cái tâm 
được thuần hóa, được kiểm soát, được chú ý và được hạn chế. 
Một cái tâm như thế mang lại niềm vui. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(G"] Fronsdal) 


Một lần đức Thế Tôn sống gần thành Vương Xá (Rajagaha), 
trên ngọn Linh Thứu. Vào lúc đó, trong khi tôn giả Sona sống 
một mình và cách biệt trong khu Rừng Mát, ý nghĩ này xảy ra với 
ông: 

Trong các đệ tử có năng lực của đức Thế Tôn thì ta là một. 
Song, tâm ta không thấy tự do.” 

Bấy giờ đức Thế Tôn, trong tâm thấy được những ý nghĩ của 
tôn giả Sona, liền rời ngọn Linh Thứu, và nhanh chóng như một 
dũng sĩ có thể duỗi cánh tay uốn cong hay uốn cong cánh tay đã 
duỗi ra, ngài xuất hiện trong khu Rừng Mát trước tôn giả Sona. 
Ngài nói với tôn giả Sona: 

“Này Sona, không phải trong tâm ông đã phát sinh ý nghĩ này 
sao: “Trong các đệ tử có năng lực của Thế Tôn thì ta là một. Song 
tâm ta không thấy tự do.” 

“Phải, thưa Thế Tôn.” 

“Sona, hãy nói tôi nghe, ngày xưa không phải ông là người 
chơi nhạc rất hay với đàn tỳ bà sao?” 

“Phải, thưa Thế Tôn.” 

“Vậy hãy nói đi, Sona, khi các sợi dây đàn tỳ bà của ông quá 
căng, lúc ây đàn tỳ bà của ông có giọng tốt và đễ chơi không?” 

“Chắc chắn là không, Ôi Thế Tôn.” 

“Và khi các dây đàn tỳ bà của ông quá chùng, lúc ấy đàn tỳ bà 
của ông có giọng tốt và đễ chơi không?” 

“Chặc chăn là không, Ôi Thế Tôn.” 

“Nhưng, Sona, khi các dây đàn tỳ bà của ông không quá căng 
cũng không quá chùng, mà được điều chỉnh đúng giọng, lúc ấy 
đàn tỳ bà của ông có âm thanh kỳ diệu và dễ chơi không?” 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 122 


“Chăn chắn vậy, Ôi Thế Tôn.” 

“Tương tự như vậy, Sona, nếu áp dụng năng lực quá mạnh sẽ 
đưa đến bất an, và nếu năng quá yếu sẽ đưa đến chán nản ngã 
lòng. Vì thế, Sona, hãy giữ năng lực của ông ở mức quân bình và 
làm quân bình các Cơ Năng Tỉnh Thần và hãy tập trung sự chú ý 
của ông bằng cách này.” 

“Vâng, thưa Thế Tôn,” tôn giả Sona đồng ý đáp. 

Từ đó về sau tôn giả Sona giữ năng lực của mình quân bình, và 
làm cho các Cơ Năng Tinh Thần quân bình, và tập trung chú ý 
bằng cách này. Và tôn giả Sona, sống một mình và cách biệt, 
siêng năng, tỉnh tấn và quyết tâm, đã sớm chứng ngộ ở đây và bây 
giờ, qua tri kiến trực tiếp của mình, mục đích vô song của đời 
sống thánh thiện. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(Nyanaponmika Thera) 


Như ở giữa lòng đại dương không có sóng sinh ra, tất cả tĩnh 
lặng, như vậy hãy để cho người tu tập tĩnh lặng, bất động, và 
không chỗ nào trào tràn. 

Táp Kinh 
(Dines Anderson và Helmer Smith) 


“Được phú cho sự tích tập giới luật cao quí này, sự kiềm chế 
cao quí này đối với các giác thức, tâm niệm và hiểu rõ sự cao quí 
này, sự hài lòng cao quí này, một tăng nhân đi đến nơi ấn tu, ngồi 
xuống, xếp chéo chân, giữ thân mình thắng đứng, và bắt đầu chú 
tâm trước mình. 

“Khi đã buông bỏ ham muốn thế gian, người ấy ở với tâm 
không ham muôn; người ấy làm tâm mình thanh tịnh không ham 
muốn. Khi đã buông bỏ ác ý và oán hận, người ấy ở với tâm từ 
thiện, đồng cảm với sự an lạc của tất cả chúng sinh; người ấy làm 
tâm mình thanh tịnh khỏi ác ý và oán hận. Khi đã bỏ đi trầm trệ 
và mơ màng, người ấy ở với nhận thức ánh sáng, chú tâm và hiểu 
rõ; người ây làm tâm mình tịnh khỏi trầm trệ và mơ màng. Khi đã 
bỏ đi bất an và lo lắng, người ấy ở thoải mái với chính mình, với 
tâm bình an; người ấy làm tâm mình thanh tịnh khỏi bất an và lo 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 123 


lắng. Khi đã buông bỏ nghi ngờ, người Ấy ở như một người đã đi 
qua bên kia nghĩ ngờ, không bối rối về những trạng thái lành 
mạnh; người ây làm tâm mình thanh tịnh khỏi nghi ngờ. 

“Giả sử một người bị bệnh, đau khổ, bệnh trầm trọng, như thế 
người ấy không thể thưởng thức món ăn và sức mạnh bị suy giảm. 
Sau một thời gian, người ấy bình phục khỏi bệnh và thưởng thức 
các món ăn và lấy lại sức mạnh thể xác. Người ấy hồi tưởng điều 
này, và kết quả người ấy trở nên vui mừng và kinh nghiệm an lạc. 

“Lại giả sử một người là một nô lệ, không có sự độc lập, phải 
phục dịch những người khác, không thê đi chỗ nào mình muốn. 
Sau một thời gian, người ấy được giải phóng khỏi nô lệ và được 
độc lập; người ây không còn phải phục dịch người khác mà là một 
người tự do có thể đi chỗ nào mình muốn. Người ấy hồi tưởng 
điều này, và kết quả người ấy trở nên vui mừng và kinh nghiệm 
an lạc. 

“Lại giả sử một người giàu sang với của cải và những vật sở 
hữu du hành theo một con đường đi qua sa mạc nơi mà thức ăn 
hiểm hoi và nhiều nguy hiểm. Sau một thời gian, người ấy đi qua 
khỏi sa mạc và đến một ngôi làng một cách an toàn và ngôi làng 
Ấy an toàn và không có nguy hiểm. Người ấy hồi tưởng điều này, 
kết quả người ấy trở nên vui mừng và kinh nghiệm an lạc. 

“Khi một tăng nhân thấy rằng năm chướng ngại bên trong 
chính mình đã được bỏ đi, tăng nhân ấy xem đó như thoát khỏi 
nợ, như có sức khỏe tốt, như được thả ra khỏi nhà tù, như thoát 
khỏi sự nô lệ, như là nơi an toàn.” 

Kinh Trường Bộ 
(Bhikkhu Bodhi) 


Hi nữ nhân tự do, 

Hãy tự do 

như mặt trăng được giải thoát 

khỏi nhật thực mặt trời. 

Với tâm tự do, 

không nợ nắn, 

hãy vui với những gì mình được cho. 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 124 


Hãy loại bỏ xu hướng 

tự phán xét mình 

trên, dưới, hay 

bằng người khác. 

Một ni cô có tính trầm tĩnh 

và toàn vẹn 

sẽ thấy được bình an nuôi dưỡng 
và không bao giờ gây chán ngán. 


Hãy chứa đầy những điều tốt 

như mặt trăng ngày rằm. 

tròn đây trí tuệ toàn hảo 

hãy xé toạt 

bóng tối to lớn nặng nè. 

Ta là ni cô, đã tu luyện và trầm tĩnh 

tâm niệm đã thành 

và đã nhập vào an tĩnh như một mũi tên. 

Các yếu tố của thân và tâm phát triển tĩnh lặng, 
hạnh phúc đã đến. 


Khắp mọi nơi, sự bám vào khoái lạc đều bị tiêu diệt, 
bóng tối to lớn bị xé toang, 
và [thần] Chết 
ngươi cũng bị tiêu diệt. 
Kệ Ni Trưởng Lão 
(Susan Murcotf) 


Không lửa nào như tham, 

Không tội ác nào như thù hận, 

Không buồn nào như chia ly, 

Không bịnh nào như cơn đói của trái tim, 
Không vui nào như vui giải thoát. 


Khỏe mạnh, bằng lòng, và tin tưởng 
là những sở hữu vĩ đại nhât, 
Và giải thoát là niêm vui vĩ đại nhât. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 125 


Hãy nhìn bên trong, 
Hãy tĩnh lặng. 
Hãy giải thoát khỏi sợ hãi và chấp trước. 
Hãy biết niềm vui ngọt ngào sóng trong đạo. 
Kinh Pháp Cú 
(Thomas Byrom) 


Vào một dịp, đức Thế Tôn đang ở lại trong xứ Sumbha, ở thị 
trấn của những người Sumbha, gọi là Sedaka. Ở đó đức Thế Tôn 
nói với chúng tỳ kheo: 

“Này các tỳ kheo, ngày xưa, một người làm trò nhào lộn trên 
sảo tre, dựng cây sào lên và gọi học trò của ông ta là Medaka- 
thalika, nói: “Này Medakathalika, chàng thanh niên của ta, hãy 
đến leo lên cây sào này và đứng trên vai ta!” 

“ “Dạ, thưa thầy,” người học trò trả lời người nhào lộn trên sào 
tre. Rồi người học trò trèo lên cây sào và đứng trên vai thầy. Này 
các tỳ kheo, lúc ấy người nhảy múa trên sảo tre nói với học trò 
“Bây giờ, Medakathalika, chàng thanh niên của ta, anh hãy bảo vệ 
ta cần thận và ta sẽ bảo vệ anh. Canh chừng và đề phòng cho nhau 
như thế, chúng ta sẽ biểu diễn trò chơi của chúng ta, kiếm được 
nhiều tiền thưởng, và xuống khỏi sào tre an toàn. 

“Nghe nói thế, Medakathalika, người học trò liền nói với người 
nhảy múa trên sào tre: “Không! Không! Không được đâu, thầy ơi! 
Thầy tự lo cho thầy, thầy ơi, và con sẽ tự lo cho con. Như thế mỗi 
người tự canh chừng và đề phòng cho mình, chúng ta sẽ biểu diễn 
các trò chơi của chúng ta, kiếm được nhiều tiền thưởng, và xuống 
khỏi sào tre an toàn.” 

“Cách đó đúng,” đức Thế Tôn nói, “Như người học trò 
Medakathalika nói với thầy, “Con sẽ tự bảo vệ mình,” này các tỳ 
kheo, các Niệm Xứ nên được tu tập như thế. Này các tỳ kheo, khi 
tự bảo vệ mình, người ta bảo vệ người khác; khi bảo vệ người 
khác, người ta tự bảo vệ mình. 

“ “Con sẽ tự bảo vệ mình”: Này các tỳ kheo, các Niệm Xứ nên 
được tu tập với chủ ý này. “Con sẽ bảo vệ người khác”: các Niệm 
Xứ nên được tu tập với chủ ý này. Khi tự bảo vệ mình, người ta 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 126 


bảo vệ người khác; khi bảo vệ người khác, người ta tự bảo vệ 
mình.” 

Kinh Tương Ung Bộ 

(John Ireland) 


“Này các ỳ kheo, tôi sẽ dạy các ông ngụ ngôn cái bè — để đi 
qua, không phải để giữ lại. Như một người đang trên cuộc hành 
trình gặp một dải nước rộng lớn, gần bờ sông với những nguy 
hiểm và sợ hãi, bờ sông bên kia thì an toàn và không có sợ hãi, 
nhưng không có thuyền và cũng không có cầu đi qua. Để đi qua 
từ những hiểm nghèo của bờ sông bên này đến chỗ an toàn của bờ 
sông bên kia, người ấy nên làm một cái bè bằng những cành 
nhánh và tùy thuộc vào cái bè, sang đến nơi an toàn. Khi đã làm 
xong bè, lại xảy ra chuyện cái bè rất hữu dụng và người ấy thắc 
mắc có nên đội chiếc bè lên đầu hay vác lên vai đem theo hay 
không. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có nên 
làm như vậy với chiếc bè không?” 

“Không, thưa Thế Tôn.” 

“Người ấy nên làm thế nào, các tỳ kheo?” Khi đã sang đến bên 
kia, người ấy phải để lại chiếc bè và tiếp tục cuộc hành trình. Này 
các tỳ kheo, một người làm điều này sẽ làm những gì nên làm đối 
với chiếc bè. Tôi đã dạy Pháp cho các ông bằng cách này, như 
ngụ ngôn chiếc bè, để đi qua, không phải để giữ lại. Các ông, 
những tỳ kheo, hiểu được ngụ ngôn chiếc bè, chớ có bám vào các 
tâm thái đúng và hơn thế nữa, chớ có bám vào các tâm thái sai.” 

Kinh Trung Bộ 
(Christmas Humphreys) 


Phật nói: “Nếu người bên ngoài nói lời chống đối tôi, Pháp hay 
Tăng già, các ông không nên giận dữ vì như vậy sẽ ngăn chận sự 
tự thắng mình. Tương tự, nêu họ ca tụng chúng ta. Nhưng các ông 
nên tìm xem điều gì sai điều gì đúng, và thừa nhận sự kiện. Và đù 
cho sự ca tụng ấy chỉ là những chuyện không quan trọng mà một 
người chưa vào đạo có thể nói về tôi.” 

Kinh Trường Bộ 
(B. A. F. Rhys Davids) 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 157 


Ai sắp khiển trách người khác phải nhận ra bên trong chính 
mình năm phẩm chất trước khi làm như thê [người ấy có thê nói] 
như vầy: 

“Đúng lúc tôi sẽ nói, không đúng lúc tôi sẽ không nói. Đúng sự 
thật tôi sẽ nói, giả dối tôi sẽ không nói. Tôi sẽ nói dịu đàng, không 
nói thô lỗ. Vì lợi ích của người ấy tôi sẽ nói, khiến người ấy bị 
thiệt hại tôi sẽ không nói. Tôi sẽ nói với ý định tốt, không nói 
trong giận dữ.” 

Luật Tạng 
(F. S. Woodward) 


Không Nói Láo. 

Ở đây có người tránh nói láo và kiêng nói láo. Một người nói 
sự thật, sùng mộ sự thật, đáng tin cậy, đáng tin tưởng, không phải 
là người lừa dối người ta. Trong cuộc hội họp, hay giữa nhiều 
người, hay trong nhóm thân nhân, hay trong xã hội, hay giữa triều 
đình của vua, được triệu gọi và yêu cầu làm nhân chứng nói 
những gì biết được, nếu không biết, thì trả lời: “Tôi không biết,” 
và nếu biết, thì trả lời: “Tôi biết;” nêu không thấy điều gì, thì trả 
lời: “Tôi không thấy,” và nếu thấy, thì trả lời: “Tôi có thấy.” Như 
thế người ấy không bao giờ biết nói láo, hoặc vì lợi cho mình hay 
vì lợi cho người khác, hay vì bất cứ lợi thế gì. 


Không Nói Thóc Mách. 

Một người tránh thóc mách và kiêng thóc mách. Những gì một 
người nghe được ở đây, người ấy không lặp lại ở đó, vì như vậy 
sẽ tạo sự bất hòa ở đó; và những gì một người nghe được ở đó, 
người ấy không lặp lại ở đây, vì như vậy sẽ gây sự bất hòa ở đây. 
Như thê là kết hợp những gì bị phân chia; và khuyến khích những 
cái đã được kết hợp. Hòa thuận làm người hoan hỉ, người ta hân 
hoan và vui vẻ trong hòa thuận; và người ta loan truyền sự hòa 
thuận ấy bằng lời. 


Không Nói Thô Bạo 
Một người tránh nói thô bạo, và kiêng nói thô bạo. Một người 
nói những lời dịu dàng như thê, những lời êm ái, thương yêu như 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 128 


thế, như đi vào tim, lịch sự, thân thiện, và dễ chịu đối với nhiều 
người. 


Không Nói Vô Ích 

Một người tránh nói vô ích, kiêng nói vô ích. Một người nói 
đúng lúc, phù hợp với sự kiện, nói những gì hữu ích, nói về pháp 
lý và giới luật; lời nói của một người giống như một kho tàng, nói 
ra đúng lúc, kèm theo biện luận, điềm đạm và đầy ý nghĩa. 


Đây gọi là Lời Nói Chân Chính (Chánh Ngữ). 
Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(Nyanatiloka) 


Này các tỳ kheo, không một phương tiện nào được dùng đề đạt 
công đức tôn giáo có được một phần mười sáu giá trị của từ ái. Từ 
ái, là tự do của trái tim, thấm nhập tất cả; nó rực rỡ, nó chiếu 
sáng, nó sáng ngời. 

“Và cùng cách ấy, này các tỳ kheo, khi ánh sáng của tất cả 
những vì sao không có được một phần mười sáu giá trị của ánh 
trăng, nhưng ánh trăng thấm nhập nó, rực rỡ, chiếu sáng, và sáng 
ngời: cùng cách ây, này các tỳ kheo, không một phương tiện nào 
được dùng để đạt công đức tôn giáo có một phần mười sáu giá trị 
của từ ái. Từ ái, là tự đo của trái tim, thắm nhập chúng; nó rực rỡ, 
nó chiếu sáng, nó sáng ngời. 

“Và cùng cách Ấy, này các tỳ kheo, cuối mùa mưa, mặt trời, khi 
lên cao trong bầu trời quang đăng không mây, nó xua tan các 
khoảng không gian đen tối, nó rực rỡ, chiếu sáng, và Sáng ngời: 
lại cùng cách ấy, khi hết đêm ngôi sao mai rực rỡ, chiếu sáng, và 
sáng ngời: như thế, này các tỳ kheo, không một phương tiện nào 
được dùng đề đạt công đức tôn giáo có được một phần mười sáu 
giá trị của từ ái. Từ ái, là tự do của trái tim, thấm nhập chúng: nó 
rực rỡ, nó chiếu sáng, nó sáng ngời.” 

Kinh Phật Thuyết Như Vậy 
(Justn H. Moore) 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 129 


Một người chôn một kho tàng trong một cái hồ sâu, nghĩ: “Nó 
sẽ hữu dụng lúc cần, hay nếu nhà vua không hài lòng ta, hay nêu 
ta bị cướp hay bị nợ nần, hay thực phẩm khan hiếm, hay vận xui 
đến với ta.” 

Nhưng tất cả kho tàng này có thê không lợi ích gì cho người 
chủ, vì anh ta có thể quên mình dấu nó ở chỗ nào, hay bị ma qui 
lây trộm, hay kẻ thù hay cả người thân của anh ta có thể lấy mất 
khi anh ta sơ ý. 

Nhưng với lòng từ thiện, điều tốt, kiềm chế, và tự kiểm soát 
mình, thì nam cũng như nữ có thể tích lũy một kho tàng khéo cất 
giấu — một kho tàng không thể đem cho người khác và kẻ cướp 
không thể lấy được. Người trí tuệ nên làm điều tốt — đó là kho 
tàng sẽ không rời bỏ aI. 

Kinh Tiểu Bộ 
(A. L. Basham) 


1. Vì mục đích tu luyện, tôi nguyện không sát sinh. 

2. Vì mục đích tu luyện, tôi nguyện không lấy vật gì không 
được cho. 

3. Vì mục đích tu luyện, tôi nguyện không tà dâm. 

4. Vì mục đích tu luyện, tôi nguyện không vọng ngữ. 


5... Vì mục đích tu luyện, tôi nguyện không bị say sưa để tránh 
bất cần. 

Năm Giới này là chiếc xe hạnh phúc, chiếc xe vận tốt, chiếc xe 
đưa đến giải thoát. Vì thế, hãy đê đức hạnh của chúng ta được 
thanh tịnh và chiếu sáng. 

(Luật tạng) 
(G"] Fronsdal) 

Chừng nào những người theo đạo còn giữ những cuộc hội họp 
đều đặn và thường xuyên, chừng ấy họ còn mong được thịnh 
vượng và không suy tàn. Chừng nào họ còn gặp nhau trong hòa 
hợp, chia tay nhau trong hòa hợp, và thực hiện việc làm của họ 
trong hòa hợp, chừng ấy họ còn có thể mong thịnh vượng và 
không suy tàn. Chừng nào họ còn không ủy quyền những điều 
chưa được ủy quyên, và không bãi bỏ những gì đã được ủy quyền, 
mà còn tiến hành theo những gì đã được ủy quyền bởi các luật lệ 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 130 


huấn luyện; chừng nào họ còn tôn vinh, kính trọng, kính ngưỡng 
và lễ bái những trưởng lão tồn sinh lâu đời được thọ phong, các 
bậc cha và các bậc lãnh đạo của tăng già; chừng nào họ không 
còn làm mỗi cho các dục vọng phát sinh trong họ và đưa đến tái 
sinh; chừng nào họ còn giữ gìn tâm niệm cá nhân của họ, như vậy 
trong vị lai người tốt trong những người đồng hành của họ sẽ đến 
với họ, và những người đã đến sẽ cảm thây thoải mái với họ; 
chừng nào những người theo đạo giữ bảy điều này và thấy họ làm 
như vậy, chừng ấy họ có thể mong được thịnh vượng và không 
suy tàn. 
Kinh Đại-bát Niễr-bàn (Nam tạng) 
(Maurice Walshe) 


“Bây giờ tôi tuyên bố điều này, sau khi quán xét trong các giáo 
pháp ây không có gì như giáo pháp mà tôi ôm ấp. Khi thấy tình 
cảnh đau đớn nơi các quan điểm triết học, không theo bất cứ quan 
điểm nào trong các quan điểm đó, khi tìm kiêm chân lý tôi đã 
thấy “bình an bên trong.” 

“Không phải do bất cứ quan niệm triết học nào, không phải do 
truyền thống, không phải do kiến thức, không phải do đức hạnh 
và những việc làm thánh thiện mà bắt cứ ai cũng có thể nói rằng 
thanh tịnh hiện hữu. Cũng không phải do sự thiếu văng quan niệm 
triết học, do sự thiếu vắng truyền thống, do sự thiếu vắng kiến 
thức, do sự thiếu vắng đức hạnh cũng như những việc làm thánh 
thiện; khi đã buông bỏ những cái này mà không theo bắt cứ cái 
nào khác, để người ta, an tĩnh và độc lập, không ham muốn bất cứ 
chỗ nghỉ ngơi nào. 

“Người nào nghĩ mình bằng người khác, hay khác biệt, hay 
thấp, vì lý do đó mà tranh cãi; nhưng người nào không dao động 
trong ba tình trạng này, đối với người đó những quan niệm 
“bằng” và “khác biệt? không hiện hữu. 

“Đối với bậc Hiền Nhân những quan niệm 'bằng' và “không 
bằng" không hiện hữu, ông ta sẽ nói, “Điều này đúng chăng?” Hay 
ông ta sẽ tranh cãi với ai mà nói, “Điều này sai chăng?” Ông ta sẽ 
nhập cuộc tranh cãi với a1? 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 131 


“Một người thành tựu hành động không phải do một quan điểm 
triết học, hay do suy nghĩ trở thành kiêu căng, vì người ấy không 
thuộc loại đó; không phải do việc làm thánh thiện, cũng không 
phải do truyền thống dẫn dắt, người ấy không phải được dẫn dắt 
vào bất cứ nơi yên nghỉ nào của tâm. 

“Với một người không có quan điểm thì không có những sợi 
dây ràng buộc; với một người được hiểu biết giải thoát thì không 
có những điên rồ; nhưng những ai nắm giữ các quan điểm và 
quan niệm triết học, họ lang thang trong thế gian làm phiền người 
ta.” 

Táp Kinh 
(V. Fausböll) 


Đừng lập ra những quan điểm thế gian bằng kiến thức, hành xử 
đạo đức, hay tuân thủ tôn giáo; mặt khác, hãy tránh nghĩ về mình 
là cao hơn, hay thấp hơn, hay bằng người khác. 

Người trí buông xả “ngã” và không có những dính mắc, họ 
không tùy thuộc vào kiến thức. Họ cũng không tranh cãi về quan 
niệm hay ở trong bất cứ quan điểm nào. 

Với những na không có ước muốn nào đối với các cực đoan 

“hữu” hay “vô,” ở đây hay ở một cõi hữu nào khác, thì không ở 
trong các quan tiện do người khác chủ trương. 

Họ cũng không lập thành quan niệm, ít nhất về những quan 
điểm đã thấy, nghe, hay nghĩ ra. Làm sao người ta có thể gây ảnh 
hưởng đối với những người trí tuệ không nắm giữ bất cứ quan 
điểm nào? 

Táp Kinh 
(G"] Fronsdal) 


“Nghiệp quả không thể biết được bằng suy nghĩ, và vì vậy cũng 
không thể suy lý được. Suy nghĩ như thế, người ta sẽ đi đến phân 
tán và phiền não. 

“Vì thế, A-nan-đa, đừng phán xét người ta; đừng ức đoán về 
người khác. Người ta bị hủy diệt do chủ trương phán xét người 
khác.” 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 132 


Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(F. L. Woodward và E. M. Hare) 


ĐI khắp thế gian bằng ý nghĩ, 
Thấy không nơi nào có ai quí bằng ta. 
Vì môi người rất quí đối với chính mình 
Đừng để tự coi trọng mình làm hại người khác. 
Kinh Tương Ung Bộ 
(G"] Fronsdal) 


Vì thế, A-nan-đa, hãy là ngọn đèn soi cho chính mình, hãy là 
nơi nương náu cho chính mình. Chớ đem mình đến nương náu bất 
cứ nơi nào bên ngoài. Hãy giữ chặt Chân Lý làm đèn soi; hãy giữ 
chặt Chân Lý làm nơi nương náu. Chớ tìm nơi nương náu ở bất cứ 
ai khác ngoài chính mình. Và A-nan-đa, những người hoặc bây 
giờ hoặc sau khi tôi chết sẽ là đèn soi cho chính họ, sẽ không đem 
mình đến nương náu bất kỳ chỗ nào ở bên ngoài, nhưng giữ chặt 
Chân Lý làm đèn soi và giữ chặt Chân Lý làm nơi nương náu, sẽ 
không tìm chỗ nương náu nơi bắt cứ ai ngoài chính họ — họ sẽ đạt 
đến đỉnh Cao Nhất. Nhưng họ phải lo học. 

Kinh Đại-bát Niễr-bàn (Nam tạng) 
(T. W. Rhys-Davids) 


Rồi Phật nói với chúng tỳ kheo, hãy đi khắp. thế gian vì phúc 
lợi của đa số, vì hạnh phúc của đa số, vì lân mãn thế gian, vì an 
lạc, phúc lợi, và hạnh phúc của trời và người. 

Luật Tạng 
(Geofrey Parrinder) 


Ba giới giống như tấm lưới, hay như bóng nước chập chờn 
trong sa mạc; như mộng, như huyễn hóa, bằng cách quán như 
vậy, người ta sẽ được giải thoát. 

Như bóng nước trong sa mạc vào mùa xuân, tâm thấy bối rồi; 
thú vật tưởng là nước nhưng không có thực. 

Ở đây không có gì mà chỉ là ý nghĩ cấu thành, giống như hình 
ảnh trong hư không; khi hiểu tất cả như thế, thì không có gì để 
biết. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 133 


Vĩnh cứu hay không vĩnh cửu; một, hai và không hai cũng vậy: 
đây chỉ là những điều do những người trong tâm vô minh nhằm 
lẫn phân biệt và bị những sai lầm từ thời vô thủy ràng buộc. 

Hình ảnh thấy trong gương, trong nước, trong con mắt, trong 
cái bình, và trên viên ngọc; nhưng ở đó không có thực tại nào đề 
bám giữ. 

Kinh Lăng Già 
(D. TT. Suzuki) 


Nên quán sát tất cả thế gian chóng vánh này: 
Như sao mai, như bọt nước; 
Như ánh chớp trong mây mùa hè, 
Như ngọn đèn leo lét, 
Như ảo ảnh, như giấc mộng. 
Kinh Kim Cương 
(A. E. Price) 


“Bồ-tát đến như không đến cũng không đi; Bồ-tát đến như 
không đi cũng không dừng lại, như không chết cũng không sinh, 
như không ở cũng không đi, như không khởi hành cũng không 
khởi dậy, như không hy vọng cũng không bị dính mắc, như không 
làm cũng không gặt quả, như không sinh cũng không diệt, như 
không thường hăng cũng không tử vong. 

“Và Bồ- tắt còn đến theo cách này: ngài đến nơi nào có từ ái 
bao trùm tất cả, bởi vì ngài muốn làm cho tất cả chúng sinh đi 
theo chính đạo; ngài đến nơi nào có tâm đại bị, bởi vì ngài muốn 
bảo vệ tất cả chúng sinh khỏi đau khổ; ngài đến nơi nào có những 
hành vi đạo đức, bởi vì ngài muốn sinh ở bất cứ nơi nào mình có 
thể thích nghi; Bồ-tát đến bất cứ nơi nào có đại thệ nguyện đề 
thực hiện bởi vì năng lực của các bản nguyện; ngài đến từ năng 
lực thần thông bởi vì ngài đến sau khi tự hiện thân khiến mọi 
người thấy và hoan hỉ; ngài đến nơi nào không có sự dụng công 
bởi vì ngài không bao giờ rời xa bước đi của tất cả chư Phật; ngài 
đến nơi nào không có cho cũng không có nhận bởi vì trong các 
động tác của tâm hay thân của ngài không có dấu vết dụng công; 
ngài đến từ các phương tiện thiện xảo của tri kiến siêu việt sinh ra 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 134 


bởi vì bao giờ ngài cũng thích nghi với tâm tánh của tất cả chúng 

sinh; ngài đến nơi nào các hóa thân thị hiện bởi vì tất cả những 
cái ấy tựa như ảnh phản chiếu, như hóa thân. 

Kinh Hoa Nghiêm 

(D. T. Suzuki) 


“Này Tu-bồ-đề, người nào bắt đầu đi chiếc xe của Bồ-tát nên 
phát sinh ý nghĩ theo cách này: “Nhiều như số chúng sinh có 
trong đại thiên thế giới chúng sinh, hiểu chữ chúng sinh - hoặc 
sinh bằng trứng, hoặc sinh bằng thai, hoặc sinh nơi âm ướt, hoặc 
sinh bằng cách biến hóa; có hay không có sắc, có thọ, không có 
thọ, hay không có thọ cũng không phải không có thọ — cho đến 
bất cứ đại thiên thế giới chúng sinh bất khả tư nghị nào nghĩ đến: 
tôi nên dẫn dắt tất cả những chúng sinh này đến Niết-bàn, vào Cõi 
Niết-bàn mà không bỏ gì lại phía sau. Và nữa, dù vô số chúng 
sinh đã được dẫn dắt đến Niết-bàn như thế, không một chúng sinh 
nào được dẫn dắt đến Niết-bàn.” Vì sao? Nếu nơi một Bồ-tát xảy 
ra nhận thức có “chúng sinh,' Người â Ấy không thể gọi là “Bồ- tát.” 
Vì sao? Người ấy không được gọi là Bồ-tát vì nơi người ấy xảy ra 
nhận thức có ngã hay có chúng sinh, hay nhận thức có thọ mạng 
hay có người.” 

Kinh Kim Cương 
(Edward Conze) 


Xá-lợi-phất (Sariputra): “Thế nào là ba-la-mật bố thí của thế 
gian và siêu thế gian?” 

Tu-bồ-đề (Subhuti): “Ba-la-mật bố thí của thế gian gồm trong: 
Bồ-tát bố thí một cách tự do cho tất cả những aI hỏi, tất cả thời 
gian suy nghĩ theo cách sự vật có thật. Sự việc xảy ra với Bồ-tát 
như vầy: “Tôi bố thí, người đó nhận, đây là vật bồ thí. Tôi từ bỏ 
tất cả những sở hữu của tôi không bủn xin. Tôi hành động như 
người biết Phật. Tôi thực hành ba-la-mật bố thí. Tôi, biến món 
quà này thành tài sản chung của tất cả chúng sinh, cúng dường 
cho giác ngộ vô thượng, và không nhận lấy bất cứ điều gì. Bằng 
phương tiện bố thí này và kết quả của nó, nguyện tất cả chúng 
sinh trong đời này được thuận lợi, và nguyện họ một ngày nào đó 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 135 


nhập Niết-bàn!? Người ấy bố thí một vật bị ba mối ràng buộc. Ba 
mối nào? Nhận thức có ngã, nhận thức có người khác, nhận thức 
có vật bố thí. 

“Mặt khác, ba-la-mật bố thí siêu thế gian gồm trong ba thanh 
tịnh. Gì là ba thanh tịnh? Ở đây một Bồ-tát bố thí một vật, và Bồ- 
tát ấy không nhận biết có ta, không nhận biết có người nhận, 
không nhận biết có vật bố thí; cũng không nhận biết có báo đáp 
của sự bồ thí. Bồ-tát ấy hiến vật bó thí ấy cho tất cả chúng sinh, 
nhưng ngài không nhận biết có chúng sinh hay có ta. Ngài cúng 
dường phẩm vật ấy cho giác ngộ vô thượng, nhưng ngài không 
nhận biết có sự giác ngộ nào. Đây gọi là ba-la-mật bố thí siêu thế 
gian.” 

Kinh Bát-nhã ba-la-mật-äa 
(Edward Conze) 


Những ai sợ buồn phiền phát sinh từ vòng sinh tử cầu tìm Niết- 
bàn; họ không nhận ra răng giữa sinh tử và Niết- bàn thực sự 
không có gì khác biệt. Họ thấy Niết-bàn như là sự vắng mặt của 
tất cả sự hữu, và sự diệt của tất cả tiếp xúc giác quan và đối tượng 
của các giác thức, họ sẽ không hiểu rằng nó thực sự chỉ là nhận 
thức bên trong kho chứa các cảm nhận. Từ đó họ dạy Ba Thừa, 
nhưng chăng phải giáo pháp nói rằng thực sự không có gì hiện 
hữu ngoại trừ tâm, trong đó chẳng có hình ảnh nào cả. Vì thế, họ 
không biết mức độ của những gì đã được tâm của chư Phật quá 
khứ, hiện tại, và vị lai nhận thức, và tiếp tục tin chắc rằng thế gian 
vượt qua bên kia tầm mắt tâm. Và như thế họ tiếp tục lăn bánh xe 
sinh tử. 

Kinh Lăng Già 
(A. L. Basham) 


“Thưa Thế Tôn! Tựa như một người đến nhà một người bạn thân, 
uống say, và ngủ gật. Trong khi bạn của người ấy, phải đi làm 
nhiệm vụ chức trách, buộc một viên ngọc vô giá vào áo của bạn 
làm quả tặng, và ra đi. Người ấy, đang say và buồn ngủ, không 
biết gì về việc đó. Khi tỉnh dậy, người ây ra đi cho đến khi đến 
một xứ khác, ở đó vì cơm áo người ấy ra sức lao động và cố găng 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 136 


nhiều, chịu đựng khó nhọc quá mức, và bằng lòng dù cho chỉ 
kiếm được chút ít. Sau đó, bạn của người ấy bỗng dưng gặp lại 
bạn mình và nói như vây: “Chà, ông ơi, làm sao vì cơm áo mà 
ông đến nỗi này? Ước mong ông được thoải mái và thỏa mãn cả 
năm giác quan của ông, trước kia vào năm ấy tháng ấy ngày ấy tôi 
đã buộc một viên ngọc vô giá vào bên trong áo của ông. Bây giờ 
cũng như xưa nó vân còn đó và vì không biết mà ông đang làm nô 
lệ và lo lắng, để sống còn. Ôi ngu làm sao! Bây giờ ông hãy đi đổi 
viên ngọc đề lấy những gì ông cần và làm những gì ông sẽ làm, 
thoát khỏi tất cả cảnh nghèo và thiếu thốn.” ” 
Kinh Pháp Hoa 
(Bunno Kato và W. E. Soothill) 


Ở tại Savatti. Lúc ấy Tôn giả Suradha tiễn đến gần đức Phật... 
Và nÓI: 

“Thưa Thế Tôn, một người nên biết như thế nào, nên thấy như 
thế nào, về thân này với ý thức và về tất cả những ngoại tướng, để 
tâm được loại bỏ sự tạo ra ta, tạo ra cái của ta, và ngã mạn, siêu 
việt phân biệt, đạt tịch tĩnh và khéo giải thoát?” 

“Bất cứ loại sắc nào, Suradha, hoặc quá khứ, vị lai hay hiện 
tại... xa hay gần — thấy tất cả sắc như thực với tuệ trí đúng như 
vây: “Đây không phải của tôi, tôi không phải là cái này, đây 
không phải là tôi, người ấy được giải thoát bằng cách không chấp 
trước.” 

“Bất cứ loại thọ [cảm xúc| nào... Bất cứ loại tưởng [nhận 
thức] nào...Bất cứ loại hành [ấn tượng] nào... Bất cứ loại [ý] 
thức nào, hoặc quá khứ, vị lai, hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô hay tế, thấp kém hay cao thượng, xa hay gần, thấy tất 
cả ý thức như thực với tuệ trí đúng như vây: “Đây không phải của 
tôi, tôi không phải là cái này, đây không phải là tôi, người ấy 
được giải thoát do không chấp trước.” 

“Khi một người biết và thấy như vậy, Suradha, thì về thân này 
với ý thức và về tất cả những ngoại tướng, tâm được loại bỏ sự 
tạo ra ta, tạo ra cái của ta, và kiêu mạn, siêu việt phân biệt, đạt 
tịch tĩnh, và khéo giải thoát.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 57 


Lúc ấy, Tôn giả Suradha... trở thành một trong các vị A-la- 
hán. 

Kinh Tương Ung Bộ 

(Bhikkhu Bodh) 


Một hôm, bà-la-môn Janussoni đến gặp Phật và nói với Phật 
như vây: 


“Người ta nói, Thầy Gô-ta-ma, “Niết-bàn có thê thấy được một 
cách trực tiếp.” Bằng cách nào, Thầy Gô-ta-ma, Niết-bàn có thể 
thấy được một cách trực tiếp, tức thời, mời thỉnh người ta đến 
xem, đáng được áp dụng, để những bậc trí giả tự thân kinh 
nghiệm?” 

“Này bà-la-môn, khi một người ham mê nhục dục... suy đồi vì 
oán ghét... lạc đường trong mê hoặc, bị vùi lấp và đắm chìm trong 
mê hoặc, rồi người ây lập kế làm hại mình, làm hại kẻ khác, làm 
hại cả hai, rồi người ấy trải nghiệm sự đau khổ và buồn rầu trong 
tâm mình. Nhưng khi đã buông bỏ tham dục, oán ghét và mê 
hoặc, người ấy không lập kế làm hại mình, hại người khác, hay 
làm hại cả hai; và người ây không trải nghiệm sự đau khổ và buồn 
rầu trong tâm. Bằng cách này, này bà-la-môn, Niết-bàn có thê 
thấy được một cách trực tiếp, tức thời và thỉnh mời người ta đến 
xem, đáng được áp dụng, đề những bậc trí giả tự thân kinh 
nghiệm. Vì người ấy đã diệt hoàn toàn tham dục, oán ghét và mê 
hoặc, bằng cách này, này bả-la-môn, Niết-bàn có thê thấy được 
một cách trực tiếp, tức thời và thỉnh mời người ta đến xem, đáng 
được áp dụng, để những bậc trí giả tự thân kinh nghiệm. 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodh) 


Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang ở tại Savatthi, trong 
Rừng Kỳ-đà (Jeta), tịnh xá của ông Cấp Cô Độc (Anathapindika). 
Ở đó Thế Tôn nói vơi chúng tỳ kheo như vầy: “Này các tỳ kheo!” 

“Dạ, Thế Thôn!” các tỳ kheo đáp. Thế Tôn nói: 

“Không một sắc tướng nào khác tôi biết, Ô các tỳ kheo, không 
ngừng ám ảnh như thế tâm của một người đàn ông như sắc tướng 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 138 


của một người đàn bà. Sắc tướng của một người đàn bà không 
ngừng ám ảnh tâm của một người đàn ông. 

“Không một âm thanh nào khác tôi biết không ngừng ám ảnh 
như thế tâm của một người đàn ông như âm thanh của một người 
đàn bà... Không một mùi hương nào khác tôi biết... Không một 
vị nào khác tôi biết... Không một xúc chạm nào khác, tôi biết, 
không ngừng ám ảnh như thể tâm của một người đàn ông như sự 
xúc chạm của một người đàn bà. Xúc chạm của một người đàn bả 
không ngừng ám ảnh tâm của một người đàn ông. 

“Không một sắc tướng nào khác tôi biết, Ô các tỳ kheo, 
không ngừng ám ảnh như thê tâm của một người đàn bà như sắc 
tướng của một người đàn ông. Sắc tướng của một người đàn ông 
không ngừng ám ảnh tâm của một người đàn bà. 

“Không một âm thanh nào khác tôi biết không ngừng ám ảnh 
như thế tâm của một người đàn bà như âm thanh của một người 
đàn ông... Không một mùi hương nào khác tôi biết... Không một 
vị nào khác tôi biết... Không một xúc chạm nào khác tôi biết 
không ngừng ám ảnh như thế tâm của một người đàn bà như sự 
xúc chạm của một người đàn ông. Xúc chạm của một người đàn 
ông không ngừng ám ảnh tâm của một người đàn bà.” 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(Nyanaponmika Thera & Bhikkhu Bodh) 


Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang ở lại gần Savatthi 
trong Rừng Kỳ-đà (Jeta) nơi tịnh xá của ông Cấp Cô Độc 
(Anathapindika). Trong dịp Ấy, vào một đêm trời rất tối, Thế Tôn 
đang ngôi trong bầu không khí trồng thoáng và những ngọn đèn 
dầu đang cháy. Bấy giờ, vào lúc ấy nhiều côn trùng đến với sự bất 
hạnh và bị tiêu hoại vì rơi vào những ngọn đèn dầu ấy. Thế Tôn 
nhìn thấy những con côn trùng ấy đến với sự bất hạnh và bị hoại 
diệt vì rơi vào những ngọn đèn dầu ấy. 


Rôi, khi nhận ra ý nghĩa của nó, lúc ây Thê Tôn thôt ra lời cảm 
hứng này: 


Vội vã tiên xa nhất và lạc mắt thể tánh, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 139 


Họ tạo ra ràng buộc mới. 
Giống như những côn trùng rơi vào lửa đang cháy, 
Một số chỉ chủ ý những gì thấy và nghe. 
Kinh Phật Tự Thuyết 
(John D. Ireland) 


Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang ở lại gần Savatthi 
trong Rừng Kỳ-đà (Jeta) tại tịnh xá của ông Cấp Cô Độc 
(Anathapindika). Vào dịp đó, Tôn giả Xá-lợi-phất (Sariputta) 
đang ngồi xếp chéo chân cách không xa đức Thế Tôn, giữ thân 
thắng đứng, bắt đầu quán niệm trước ngài. 

Thế Tôn thấy Tôn giả Xá-lợ-phất ngồi xếp chéo chân cách 
không xa, đang giữ thân thăng đứng, bắt đầu quán niệm trước 
mình. 

Lúc ấy, nhận ra ý nghĩa của nó, nhân đó đức Thế Tôn thốt ra 
lời cảm hứng này: 


Như ngọn núi đá rắn chắc 
Đứng vững vàng và không thể lung lay, 
Cũng như vậy, khi mê hoặc diệt, 
Một T)ỳ-kheo, như ngọn núi, không lo âu. 
Kinh Phật Tự Thuyết 
(John D. Ireland) 


Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang ở lại gần Savatthi 
trong Rừng Kỳ-đà (Jeta) tại tịnh xá của ông Cấp Cô Độc 
(Anathapindika). Vào dịp đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
(Mahamoggallana) đang ngôi xếp chéo chân cách không xa đức 
Thế Tôn, giữ thân thắng đứng, quán niệm về thân khéo thiết lập 
bên trong. 

Thế Tôn thấy Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ngồi xếp chéo chân 
cách không xa, đang giữ thân thắng đứng, bắt đầu quán niệm về 
thân khéo thiết lập bên trong. 

Lúc ấy, nhận ra ý nghĩa của nó, nhân đó đức Thế Tôn thốt ra 
lời cảm hứng này: 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 140 


Với niệm về thân đã thành, 
Kiểm soát sáu căn tiếp xúc, 
Một T)ỳ-kheo luôn luôn tập trung 
Có thể biết được Niễt-bàn cho mình. 
Kinh Phật Tự Thuyết 
(John D. Ireland) 


Có thể là, Ô các tỳ kheo, những nhà tu khổ hạnh du phương 
của một niềm tin khác hỏi các ông: “Tất cả mọi điều có gốc rễ từ 
đâu? Chúng đến với cuộc tồn sinh thực tế bằng cách nào? Chúng 
phát sinh ở đâu? Chúng hội tụ ở đâu? Trong tất cả mọi điều, điều 
gì là trước nhất? Vật gì là chủ tế? Điều gì là quan trọng nhất trong 
tất cả mọi điều? Điều gì là tỉnh yếu của tất cả mọi điều? Tất cả 
mọi điều hòa nhập vào đâu? Chúng chấm dứt ở đâu?” 

Nếu có ai hỏi các ông như thế, này các tỳ kheo, các ông nên 
đáp như sau: “Tất cả đều có gốc rễ nơi tham dục. Chúng đến với 
cuộc tồn sinh thực tế qua sự chú ý, phát sinh từ sự tiếp xúc, và hội 
tụ ở thọ cảm. Điều quan trọng nhất trong tất cả mọi điều là tập 
trung. Quán niệm làm chủ tất cả. Đỉnh cao là trí tuệ, tỉnh yếu là 
giải thoát. Tất cả hòa nhập nơi Bắt tử, và Niết-bàn là tột đỉnh của 
tất cả.” 

Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodh) 


Hỡi người cầu tìm! 

Hãy làm trống con thuyên, 
Hãy xả đi lố nặng, 

Mê, tham, và sân. 

Và dong buồm đi nhanh. 


Hỡi người cầu tìm! 

Chớ phóng dật. 

Hãy thiền định liên tục. 
Hoặc sẽ phải nuốt lửa 

Và kêu lên: “Thôi! Thôi!” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 141 


Kinh Pháp Cú 
(Thomas Byrom) 


Tốt hơn ngàn lời rỗng 
là một lời mang đên bình an. 


Tôt hơn ngàn câu kệ rồng 
là một câu kệ mang đên bình an. 


Tốt hơn trăm câu rỗng 
là một câu pháp mang đên bình an. 


Thắng được chính mình 
tốt hơn thắng ngàn trận. 
Rồi chiến thăng là của ngươi. 
Kinh Pháp Cú 
(Thomas Byrom) 


Này các tỳ kheo, khi một bậc thượng nhân sinh vào một gia 
đình, thượng nhân ấy sinh ra cho điều. tốt, an lạc và hạnh phúc của 
nhiều người. Không phải cho điều tốt, an lạc và hạnh phúc của 
cha mẹ mình, của vợ con mình, của nô lệ, người làm, người giúp 
việc mình, của bạn bè và đồng nghiệp mình, của tổ tiên, vua chúa, 
của các thần, của những nhà tu khổ hạnh và bà-la- -môn của mình. 

Giống như đám mây mưa lớn, mang sự phát triển đến cho tất 
cả hoa màu, sinh ra cho điều tốt, an lạc và và hạnh phúc của nhiều 
người, như vậy là khi một bậc thượng nhân sinh vào một gia đình. 


Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(Nyanaponmika Thera & Bhikkhu Bodh) 


Bấy giờ Maha-Pajapati, một Gotamid, đến trước Thế Tôn, 
kính lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên... và nói: 

“Thưa Thế Tôn, vì con, nêu Thế Tôn ban cho con một lời dạy, 
từ môi của Ngài thì con có thể ở một mình, cô tịch, hăng hái, 
nhiệt tình và quyết tâm.” 

(Phật nói:) 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 142 


“Bất cứ lời dạy nào, này Gotamid, ông có thể tự chắc chắn với 
mình như vây: “Những giáo pháp này đưa đến đau khổ, không 
đưa đến không đau khổ: đưa đến ràng buộc, không đưa đến không 
ràng buộc: đưa đến sự gia tăng những cái được (của thế gian), 
không đưa đến sự không gia tăng những cái được (của thế gian): 
đưa đến ham muốn, không đưa đến không ham muốn: đưa đến 
không bằng lòng, không đưa đến bằng lòng: đưa đến bè nhóm, 
không đưa đến cô tịch: đưa đến lười biếng, không đưa đến nghị 
lực: đưa đến hoan hỉ trong cái xấu, không đưa đến hoan hỉ trong 
cái tốt”: những lời dạy như thế, này Gotami, ông có thể khẳng 
định chắc chắn rằng, “Đây không phải là Pháp. Đây không phải là 
Giới luật. Đây không phải là Ý chỉ của Đạo sư.” 

Luật tạng 
(E. L. Woodward) 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 143 


Thư Mục 


Im the Buddha”s Words, Án Anthology 0ƒ Discourses from the Pali Canon 
edited and introduced by Bhikkhu Bodhi, Wisdom Publications, USA 2005. 
Dhanunapada, The Sayings oƒ the Buddha translated from Pali by Thomas 
Byrom, Shambhala Publictions Inc.,USA 1976. 

Numerical Discourses 0ƒ the Buddha, An Anthology 0ƒ Suttas ffIom the 
Angutfara Nikaya translated from Pali by Bhikkhu Nyanaponika Thera and 
Bhikkhu Bodhi, Buddhist Publication Soctety, Sri Lanka, 1999, 

The Brahmajäla Sutta and is Comimenfries translated from Pali by Bhikkhu 
Bodhi, Buddhist Publication Soctety, Sri Lanka, 1992. 

The Dhammmapada cdited by Anne Bancroft, Element Books Limited, USA 
1997. 

The Dhammapada and the Suffa Nipafa translated from Pali by Max Muller 
and Vigøo Fausboll, Eremitical Press 2011. 

The Dhanunapada, Teachings 0ƒ the Buddha translated from Pali by GII 
Fronsdal, Shambhala Publications Inc., USA 2005. 

The Connected Discourses 0ƒ the Buddha (Sarmyutía Nikãyq) translated from 
Pali by Bhikkhu Bodhi, Wisdom Publications, USA 2000. 

The Long Discourses 0ƒ the Buddha (Digha Nikãya) translated from Pali by 
Maurice Walshe, Wisdom Publictions, USA 1995. 

The Middle Length Discourses 0Ÿ the Buddha (Majjhừna Nikãyg) translated 
from Pali by Bhikkhu Ñãnamoli and Bhikkhu Bodhi, Wisdom Publications, 
USA, 1995. 

The Numerical Discourses 0ƒ the Buddha (Anguttara Nikãyg) translated from 
Pali by Bhikkhu Bodhi, Wisdom Publications, USA 2012. 

The Udãna and the ltivuffaka, Two Classics from the Pali Canon translated 
from Pali by John D. Ireland, Buddhist Publication SocIety, Sri Lanka 1997. 
The Path oƒ Purjficafion (Vìsuddhimagsa) by Bhandantacariya Buddhaghosa, 
translated from Pali by Bhikkhu Ñãnamoli, Buddhist Publication Society, Sri 
Lanka, 1999, 

Buddhism in Transiafions translaed from Pali by Henry Clark Warren, 
Havard University Press, USA 1976. 

Sayings 0ƒ the Buddha translated from Pali Nikãyas by Rupert Gethin, Oxford 
University Press, USA 2008. 

Some Sayings oƒ the Buddha translated from Pali by F. L. Woodward, Oxford 
University Press, USA 1973. 

Teachings oƒ the Buddha cdited by Jack Kornfield, Shambhala Publictions 
Inc., USA 1993. 

The Debafe oƒ King Milinda (an Abridgement of The Milinda Pañha) edited 
by Bhikkhu Pesala, Motilal Banarsidass, Delhi, India I 998. 

The Pockct Buddha Reader edited by Anne Bancroft, Shambhala Publictions 
Inc., USA 2001. 


ĐÔI LỜI PHẬT DẠY 144 


Great Disciles oƒ the Buddha, Their Lives, Their Works, Their Legacy by 
Nyanaponika Thera & Hellmuth Hecker, Wisdom Publications, USA, 2003. 
Buddha Nature Sutras, Translafion 0ƒ Nirvana Sufra, the Srimaladevi Sutra 
and the Infinte Lic Sufra translated by Kosho Yammoto, and by TsultrIm 
Gyurme, copyright of Dr. Tony Page, and of Paul Reid, USA 2014. 

The Diamond Sufra, Text and Commentarles translated from Sansrit and 
Chinese by Red Pine, Counterpoint, USA 2001. 

The Flower Ornamecnt Scripture, 4 Translation oƒ The vatamsaka Sufra 
translated from Chinese by Thomas Cleary, Shambhala Publications Inc., USA 
1993. 

The Lankavafara Sufra translated from Sanskrit by Daisetz Teitaro Suzuki, 
Routledge & Kegan Paul Limited, London UK 1968. 

The Lankavatara Sufra translated from Chinese by Red Pine, Counterpoimt, 
USA 2012. 

The Large Sufra 0ƒ Perfect Wisdom translated from Sanskrit by Edward 
Conze, Ủniversity of California Press, USA 1975. 

The Perfecion oƒ Wisdom im Eighf Thousand Lines & Its Verse Sununary 
translated from Sanskrit by Edward Conze, Four Seasons Foundation, USA 
1995. 

The Threeƒfold Lotus Sufra translated from Chinese by Bunnö Katö, revised by 
W. E. Soothill, Kosei Publishing Co., Tokyo Japan 1990. 

The Šñrangama Sữtra (Leng Yen Ching) translated from Chinese by Charles 
Luk, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., India 2003. 

The Shurangdma Sufra translated ftom Chinese and published by the 
Buddhist Text Translation SocIety, USA 2003. 

The Holy Teaching oƒ Vimalakirfi translated from Trbetan version by Robert 
A. F. Thurman, The Pennsylvania State University Press, USA 1998. 

The Vimalakhirti Nirdesa Sufra translated from Chinese by Charles Luk, 
Shambhala Publictions Inc., SA 1972. 

Chư Tập Kinh Yếu Đoàn Trung Còn dịch, Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội VN 
2004. 

Kinh Lăng Già Tâm Ấn Thích Thanh Từ dịch, Phật Học Viện Quốc Tế xuất 
bản, Hoa Kỳ 1987. 

Kinh Lăng Nghiêm Trí Độ và Tuệ Quang dịch, Viện Phật Học Huyền Cơ, Sài 
Gòn VN 1965. 

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Một Thích Trí Tịnh dịch, Viện Phật Học Quốc 
Tế xuất bản, USA 1989. 

Kinh Pháp Hoa Thích Trí Tịnh dịch, Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản, USA 
1997. 


